Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐOÀN QUỲNH (Tổng Chủ biên) - VÁN NHU CUONG (Chủ biên) 
PHẠM KHẮC BAN - TẠ MÀN 


HÌNH HỌC 




NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC 



NHỮNG ĐIỂU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý KHI sử DỤNG SÁCH GIÁO KHOA 

1 Khi nghe thầy cô giáo giảng bài, luôn luôn có SGK trước mặt. Tuy nhiên 
không viết, vẽ thêm vào SGK để năm sau các bạn khác có thể dùng được. 

2. Về trình bày, sách giáo khoa có hai mảng : mảng chính và mảng phụ. 

Mảng chính gồm các định nghĩa, định lí, tính chất,... và thường được đóng 
khung hoặc co đường viền ở mép trái. Mảng này được in lùi vào trong. 

3. Khi gặp Câu hỏi ỊT] , cần phải suy nghĩ, trả lời nhanh và đúng. 

4. Khi gặp Hoạt động phải dùng bút và giấy nháp để thực hiện những 
yêu cầu mà hoạt động đòi hỏi. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
692-2006/CXB/536-1530/GD Mã số: NH102M7 






CHƯƠNG I 


PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỔNG DẠNG 
TRONG MẶT PHẲNG 


Bức tranh của hoạ sĩ Hà Lan Et-se (M.c. Escher) gồm những hình bằng 
nhau mô tả các chiến binh trên lưng ngựa. Các hình nậy phủ kín mặt phẳng. 
Hai chiến binh và ngựa cùng màu (trắng hoặc đen) tương ứng với nhau qua 
một phép tịnh tiến. Hai chiến binh và ngựa khác màu thì tương ứng với nhau 
qua một phép đối xứng trục và tiếp theo là một phép tịnh tiến. 

Nghệ thuật dùng những hình bâng nhau để lấp đầy mặt phẳng được phát 
triển mạnh mẽ vào thế kỉ XUI ở nước I-ta-li-a. 


Chương này nói về các phép dời hình và đồng dạng trong mặt phẳng. 
Học sinh sẽ làm quen với phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép quay, 
phép vị tự, ... và sẽ hiểu thế nào là hai hình bằng nhau, thế nào là hai 
hình đồng dạng một cách tổng quát. 

Học sinh cần nắm được định nghĩa của các phép nói trên và có thể áp 
dụng chúng để giải các bài toán không quá phức tạp. 




§1 

m 


Mỏ ĐẦU VÊ PHÉP BIẾN HÌNH 


1. Phép biến hình 


Trong Đại số, ta đã biết một khái niệm quan trọng ; khái niệm "hàm số". 

Ta nhắc lại : Nếu có một quy tắc để với mỗi số X e R, xác định được một 
số duy nhất y e R thì quy tắc đó gọi là một hàm số xác định trên tập số 
thực R. 

Bây giờ, trong mệnh đề trên ta thay số thực bằng điểm thuộc mặt phẳng thì 
ta được khái niệm về phép biến hình trong mặt phẳng. Cụ thể là 


Nếu có một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được 
một điểm dứy nhất M' thuộc mặt phẳng ấy thì quy tắc đó gọi là một phép 
biến hình (trong mặt phẳng). 


Vậy ta có 


ĐỊNH NGHĨA 

Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi 
điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất 
M' thuộc mặt phẳng ấy. Điểm M' gọi là ảnh của điểm M qua 
phép biến hình đó. 

2. Các ví dụ 


Ví dụ 1 . 

M 


Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, ta xác định 

M' là hình chiếu (vuông góc) của M trên d (h.l) 



thì ta được một phép biến hình. 

“1 ... 

d 


Phép biến hình này gọi là phép chiếu (vuông M' 
góc) lên đường thẳng d. Hình ỉ 


Ví dụ 2 

Cho vectơ Ũ, với mỗi điểm M ta xác định điểm 

M' theo quy tắc MM' - M (h.2). 

Như vậy ta cũng có một phép biến hình. Phép 
biến hình đó gọi là phép tịnh tiến theo vectơ ũ. 



Hình 2 


4 



ị 


Ví dụ 3 

Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M' trùng với M thì ta cũng được một 
phép biến hình. Phép biến hình đó gọi là phép dồng nhất. 

3. Kí hiệu và thuật ngữ 

Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào đó là F và điểm M' là ảnh của điểm M 
qua phép biến hình F thì ta viết M' = F(M), hoặc F(M) - M'. Khi đó, ta còn 
nói phép biến hình F biến điểm M thành điểm M\ 

Với mỗi hình ơc, ta gọi hình ' gồm các điểm M' = F(M), trong đó M è dtp, là 
ảnh của 36 qua phép biến hình F, và viết M '' = F (.'/{'). 

Ầ 1) Hãy vẽ một đường tròn và một đường thẳng d rồi vẽ ảnh của đường tròn qua 
phép chiếu lên d. 

2) Hãy vẽ một vectơ ũ và một tam giác ABC rồi lần lượt vẽ ảnh AB\ C' của các đỉnh A, 
B, c qua phép tịnh tiến theo vectơ ũ. Có nhận xét gì về hai tam giác ABC và ABC ? 


PHÉP TỊNH TIẾN 
VÀ PHÉP DỜI HÌNH 


1. Định nghĩa phép tịnh tiến 

Ta nhắc lại định nghĩa phép tịnh tiến đã nói ở Ví dụ 2 §1 : 

Phép tịnh tiến theo vectơ ũ là một phép biến hình biến điểm 
M thành điểm M’ sao cho MM’ = ũ . 

Phép tịnh tiến theo vectơ ũ thường được kí hiệu là T hoặc Tjj. Vectơ ũ 
được gọi là vectơ tịnh tiến. 

ỊTỊ Phép đồng nhất có phải là phép tịnh tiến không ? 

2. Các tính chất của phép tịnh tiến 

1 

Giả sử phép tịnh tiến theo vectơ ũ biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M', N'. 
Có nhận xét gì về hai vectơ MN và M’N' ? So sánh độ dài hai vectơ đó. 




5 




Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai 
điểm M' và N' thì M'N' = MN. 


Người ta diễn tả tính chất trên của phép tịnh tiến là : Phép tịnh tiến không 
làm thay đổi khoảng cách giữa hđi điểm bất kì. 

ĐỊNH LÍ 2 

/ “ ■ - ' ■ \ 
Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm 

thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó. 

V_____1_1_ 

Chứng minh 

Giả sử phép tinh tiến biến ba điểm A, B, c thành ba điểm A\ B\ C’. Theo 
định lí 1, ta có A’B’ = AB, B’C’ = BC và A'C’ = AC. 

Nếu A, B, c thẳng hàng, B nằm giữa A và c thì AB + BC = AC. Do đó ta 
cũng có A’B' + B'C’ = A'C\ tức là A\ B', C' thẳng hàng, trong đó B' nằm 
giữa A' và C'. □ 

Từ định lí trên, ta dễ dàng suy ra hệ quả sau đây 

HỆ QUẢ 

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến 
tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến 
tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành 
đường tròn có cùng bán kính, biến góc thành góc bằng nó. 


3. Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến 

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho phép 
tịnh tiến theo vectơ ũ. 

Biết toạ độ của u là (a ; b). Giả sử điểm M(x ; y) 
biến thành điểm M'(x '; y') (h.3). 


Khi đó ta có 


y' = y + b. 


6 








Công thức trên goi là biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến theo vectơ 
ũ(a ; b ). 

4 2 

* * Hãy giải thích vì sao có công thức trên. 

4. ứng dụng của phép tịnh tiến 

Bài toán 1 

Cho hai điểm B, c cố định trên đường tròn (o ; R) và một điểm A thay đổi 
trên đường trôn đó. Chứng minh rằng trực tâm tam giác ABC nằm trên một 
đường tròn cố định. 

Giải 

Nếu BC ỉà đường kính thì trực tâm H của tam giác 
ABC chính là A. Vậy H nằm trên đường tròn cố 
định (O ; R). 

Nếu BC không phải là đường kính, vẽ đường kính 
BB' của đường tròn (h.4). 

Dễ thấy rằng nếu H là trực tâm của tam giác ABC 

thì AH = B'C (trên hình 4, điều đó suy từ nhận xét 
tứ giác AHCB' là hình bình hành). 

Như vậy, phép tịnh tiến theo vectơ cố định B'C biến điểm A thành điểm H. 
Do đó, khi A thay đổi trên (ỡ ; R ) thì trực tâm H luôn nậm trên đường tròn 
cố định là ảnh của đường tròn ( o ; R) qua phép tịnh tiến nói trên. □ 

Bài toán 2 

Hai thôn nằm ở hai vị trí A và B cách 
nhau một con sông (xem rằng hai bờ 
sông là hai đường thẳng song song), 

(h.5). Người ta dự định xây một chiếc 
cầu MN bắc qua sông (cố nhiên cầu 
phải vuông góc với bờ sông) và làm hai 
đoạn đường thẳng từ A đến M và từ B 
đến N. Hãy xác định vị trí chiếc cầu 
MN sao cho AM + BN ngắn nhất. 



Hình 5 



Hình 4 


1 





Nhận xét 

Bài toán sẽ rất đơn giản nếu con sông rất hẹp, hẹp đến mức hai bờ sông a 
và b xem như trùng với nhau. 

. 

p “ Hãy giải bài toán trong trường hợp đặc biệt đó. 

Trường hợp tổng quát (h.5) có thể đưa về trường hợp trên bằng một phép 
tịnh tiến theo vectơ MN để a trùng b. Khi đó điểm A biến thành điểm A' 
sao cho AA' = MN và do đó A'N = AM. 

* ^ Từ gợi ý đó, hãy giải bài toán trong trường hợp tổng quát. 


5. Phép dời hình 

Không phải chỉ có phép tịnh tiến "không ỉàm thay đổi khoảng cách giữa hai 
điểm" mà còn nhiều phép biến hình khác cũng có tính chất đó (tính chất này 
còn được gọi là tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm). Người ta gọi 
các phép biến hình như vậy là phép dời hình. 

ĐỊNH NGHĨA 

Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng 
cách giữa hai điểm bất kì. 

Chú ý rằng các tính chất đã nêu của phép tịnh tiến được chứng minh chỉ 
dựa vào tính chất "không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm". Bởi 
vậy, các phép dời hình cũng có những tính chất đó. Cụ thể ta có 


ĐỊNH LÍ 




Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng 
hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó, biến đường 
thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng 
thành đoạn thẳng bằng nó, biển tam giác thành tam giác 
bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán 
kính, biến góc thành góc bằng nó. 



Câu hỏi và bài tạp 

1. Qua phép tịnh tiến T theo vectơ ũ ^0, đường thẳng d biến thành 
đường thẳng d'. Trong trường hợp nào thì : d trùng d' ? d song song với d' ? 
d cắt d' ? 

2. Cho hai đường thẳng song song a và ứ'. Tìm tất cả những phép tịnh tiến 
biến a thành à. 

3. Cho hai phép tịnh tiến Tịị và 7ỹ.. Với điểm M bất kì, Tu biến M thành 
điểm M\ Tợ biến M' thành điểm M". Chứng tỏ rằng phép biến hình biến M 
thành M" là một phép tịnh tiến. 

4. Cho đường tròn (ớ) và hai điểm A, B. Một điểm M thay đổi trên đường 
tròn (ơ). Tìm quỹ tích điểm M' sao cho MM' + MA = MB. 

5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, với a, a, b là những số cho trước, xét phép 
biến hình F biến mỗi điểm M(x ; y) thành điểm M\x ’; >'), trong đó 

Ịx' = xcosa - ysina + a 
\y' = Jtsin a + ycosa + b. 

a) Cho hai điểm M(Xị ; yj), N(x 2 ; y 2 ) và gọi M’, N' lần lượt là ảnh của M, 
N qua phép F. Hãy tìm toạ độ của M’ và N'. 

b) Tính khoảng cách d giữa M và N ; khoảng cách d' giữa M' và N'. 

c) Phép F có phải là phép dời hình hay không ? 

d) Khi a= 0, chứng tỏ rằng F là phép tịnh tiến. 

6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, xét các phép biến hình sau đây : 

- Phép biến hình Fị biến mỗi điểm Mịx ; y) thành điểm M'{y ; -x) ; 

- Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M(x ;y) thành điểm M'( 2x ; y). 

Trong hai phép biến hình trên, phép nào là phép dời hình ? 


9 


PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 


1. Định nghĩa phép đối xứng trục 

Ta nhắc lại : Điểm M' gọi là đối xứng với điểm M qua 
đường thẳng a nếu a là đường trung trực của đoạn 
thẳng MM' (h.6). Nếu M nằm trên a thì ta xem M đối 
xứng với chính nó qua a. M 

Phép đối xứng qua đường thẳng a được định nghĩa 
như sau 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Phép đối xứng qua đường thẳng a là phép biến hình biến mỗi 
điểm M thành điểm M' đối xứng với M qua a. 

Kí hiệu và thuật ngữ 

Phép đối xứng qua đường thẳng a thường được kí hiệu là Đ a . Phép đối xứng 

qua đường thẳng còn gọi đơn giản là phép đôi xứng trục. 

Đường thẳng a gọi là trục của phép dối xứng, hay đơn giản là trục đối xứng. 

Ịh] Qua phép đối xứng trục Đ a , những điểm nào biến thành chính nó ? 

[?2| Nếu phép đối xứng trục Đ a biến điểm M thành điểm M’ thì nó biến điểm M' 
thành điểm nào ? Nếu nó biến hình thành hình thì nó biến hình 
thành hình nào ? 

2 . Định lí 

^ 1 (Để chứng minh định 10 

* Giả sử Đ a là phép đối xứng qua đường thẳng a. Ta chọn hệ trục toạ độ Oxy mà Ox là 
đường thẳng a (h.7). 




Hình 6 


10 




Lấy hai điểm tuỳ ý A(x a ; y A ) và 5(a s ; y B ), hãy viết 
toạ độ của A' = Đ a (A) và B' = Đ a {B) rồi dùng công 
thức tính khoảng cách để chứng minh AB' = AB. 

^ CHÚ Ý 

Qua hoạt động trên, ta thấy nếu 
phép đối xứng qua trục Ox biến Hình 7 

điểm M(x ; y) thành điểm M'{x' ; ỵ') thì 


Công thức trên gọi là biểu thức toạ độ của phép đối xứng 
qua trục Ox. 

[ 73 ] Phép đối xứng qua trục Oy có biểu thức toạ độ như thế nào ? 

3. Trục đối xứng của một hình 

Chúng ta hãy quan sát bốn hình sau đây (mỗi chữ cái là một hình): 

A D p Q 

Người ta nói hình thứ nhất và hình thứ hai có tính "cân xứng" vì với mỗi 
hình, có thể tìm thấy một đường thẳng sao cho phép đối xứng qua đường 
thẳng đó biến hĩnh ấy thành chính nó. Các đường thẳng đó gọi là trục đối 
xứng của mỗi hình. Hai hình còn lại không "cân xứng" vì chúng không có 
những đường thẳng như vậy. 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Đường thẳng d gọi là trục dối xứng của hình 36nếu phép đối 
xứng trục Đ d biến 36thành chính nó, tức là ĐẬ36) = 36. 

Một hình có thể không có trục đối xứng, cũng có thể có một hay nhiều 
trục đối xứng. 





11 




[?4| Trong các hình sau đây, hình nào cố trục đối xứng và có mấy trục ? (Mỗi 
chữ cái là một hình) 

ABCDĐEGHIKL 
M NOPQRS. TUVXYZ. 



Hãy làm thử! 

Các em hãy nhỏ một giọt mực lên một tờ giấy trắng, rồi gấp tờ giấy theo 
một đường thẳng đi qua giọt mực đó. Áp hai phần của tờ giấy sát vào nhau 
rồi mở ra. Các em sẽ được những hình có trục đối xứng khá kì thú ! 

Dưới đây giới thiệu với các em một số hình như vậy. 



4. Áp dụng 


Người ta tổ chức một cuộc chạy thi 
trên bãi biển với điều kiện sau : Các 
vận động viên xuất phát từ địa điểm 
A và đích là địa điểm B, nhưng trước 
khi đến B phải nhúng mình vào nước 
biển (ta giả sử rằng mép nước biển là 
một đường thẳng) (h.8). 



Hình 8 


Để chiến thắng trong cuộc chạy đua 
này, ngoài tốc độ chạy, còn có một 
yếu tố quan trọng là vận động viên 
phải xác định vị trí M ở mép nước mà mình phải chạy từ A tới để nhúng 
mình vào nước biển, rồi từ đó chạy đến B sao cho quãng đường phải chạy 
là ngắn nhất. 


12 







Như vậy, bài toán có thể phát biểu dưới dạng 
toán học thuần tuý sau đây 

Cho hai điểm A và B nằm về một phía của 
đường thẳng d (h.9). Hãy xác định điểm M trên 
d sao cho AM + MB bé nhất. 


• A 


.—-*B 


M 

Hình 9 


[ 75 ] Nếu hai điểm A và B nằm về hai phía của đường thẳng d thì lời giải bài 
toán trên rất đơn giản. Trong trường hợp đó, điểm M cần tìm là điểm nào ? 


Bây giờ xét trường hợp A, B nằm về một phía của d. Hãy lấy điểm A' đối 
xứng với A qua d, và chú ý rằng : AM + MB = A'M + MB. 

Ã* 

/ 'vs Với gợi ý trên đây, hãy nêu lời giải của bài toán. 

Câu hỏi và bài tộp 

7. Qua phép đối xứng trục Đ a (a là trục đối xứng), đường thẳng d biến thành 
đường thẳng d'. Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

a) Khi nào thì d song song với d' ? 

b) Khi nào thì d trùng với d' ? 

c) Khi nào thì d cắt d' ? Giao điểm của d và d' có tính chất gì ? 

d) Khi nào d vuông góc với d' ? 

8. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các đường tròn (Ỷữị) và (9ữ 2 ) lần lượt có 
phương trình : 

(%) : X 2 + y 2 - 4x + 5y + 1 = 0 ; 

(<ể 2 ):x 2 +y 2 + 10y-5 = 0. , : 

Viết phương trình ảnh của mỗi đường tròn trên qua phép đối xứng có trục Oy. 

9. Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm B 
trên Ox và điểm c trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. V 

10. Cho hai điểm B, c cố định nằm trên đường tròn (o ; R ) và điểm A thay đổi 
trên đường tròn đó. Hãy dùng phép đối xứng trục để chứng minh rằng trực 
tâm H của tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định. 

Hướng dẫn. Khi BC không phải là đường kính, gọi H’ là giao điểm của 
đường thẳng AH với đường tròn ( o ; R). Chứng minh rằng H đối xứng với H' 
qua đường thẳng BC. 


13 . 





11. a) Chỉ ra trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau đây (mỗi hình là một từ 
bao gồm một số chữ cái): 

MÂM, HOC, NHANH, HE, SHE, COACH, IS, IT, 
SOS, CHEO 

b) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số chẵn luôn có trục đối xứng. 



PHÉP QUAY 

VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 


1. Định nghĩa phép quay 

Trong mặt phẳng cho một điểm o cô' định và góc lượng giác ẹ 
không đổi. Phép biến hình biến điểm o thành điểm o, biến 
mỗi điểm M khác o thành điểm M' sao cho OM = OM' và 
(OM, OM 0 = (Ọ được gọi là phép quay tâm o góc quay ẹ. 

Phép quay thường được kí hiệu là Q, và nếu muốn chỉ rõ tâm quay o và 
góc quay ọ thì ta kí hiệu phép quay đó là Q(0, Ợy 



Hình 10 cho ta thấy phép quay tâm o gốc quay ^ biến điểm M thành điểm 

M\ biến lá cờ ^ thành lá cờ % 

ỊnỊ Phép đồng nhất có phải là phép quay hay không ? 


14 



2. Định lí 


Phép quay là một phép dời hình. 


Chứng minh 


Giả sử phép quay Ổ(0, Ợ) biên điêm M thành M' và biến điểm N thành N\ 
trong đó o, M, N không thẳng hàng (h.l 1). Theo định nghĩa của phép quay, 
ta có 



MON và M'ON' bằng nhau, do đó MTV' = MN. 

Trường hợp o, M, N thẳng hàng, ta thấy ngay MTV' = MN. □ 


ũ 1 

Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm o (h.12). Hãy 
chỉ ra một số phép quay biến ngũ giác đó thành 
chính nó. 


3. Phép đối xứng tâm 



Một trường hợp đặc biệt của phép quay là phép quay với góc quay n. Khi 
đó, nếu o là tâm quay thì mỗi điểm M được biến thành điểm M' sao cho o 
là trung điểm của MM'. Bởi vậy, phép quay đó còn có tên gọi là phép đối 
xứng qua điểm o. 

Phép đối xứng qua điểm o còn có thể được định nghĩa như sau : 

Phép đối xứng qua điểm o là một phép biến hình biến mỗi 
điểm M thành điểm M' đối xứng với M qua o, có nghĩa là 

ÕM + ỠÃT = õ. 



Kí hiệu và thuật ngữ 

Phép đối xứng qua điểm o thường được kí hiệu là Đ 0 . Phép đối xứng qua 
một điểm còn gọi đơn giản là phép đối xứng tâm. 

Điểm o gọi là tâm của phép đổi xứng , hay đơn giản là tâm đối xứng. 

Biểu thức toạ độ 

Trong hệ toạ độ Oxy cho điểm Ha ; b). Nếu phép đối xứng tâm Đj biến 
điểm M(X ; y) thành điểm M\x' ; y 0 thì 

ịx' -2a - X 
{y' = 2b-y. 

Công thức trên gọi là biểu thức toạ độ của phép đối xứng tâm Đị. 

42 .. . 

/ “ Hãy giải thích tại sao có công thức trên. 

Tâm đối xứng của một hình 

Chúng ta hãy quan sát các hình biểu thị các chữ cái sau đây 

z s N 

Tuy các hình đó không có trục đối xứng nhưng chúng cũng có tính "cân 
xứng" nào đó. Lí do là với mỗi hình, ta có thể tìm thấy một điểm o sao cho 

phép đối xứng tâm Đq biến hình đó thành chính nó. 

[ 72 ! Điểm o như thế của mỗi hình trên đây là điểm nào ? 

Các điểm o như vậy được gọi là tâm đối xứng của mỗi hình. 

Điểm o gọi là tám đôi xứng của một hình nếu phép đối 
xứng tâm Đq biến hình >yỉ'thành chính nó, tức là Đ 0 (3C ) = 

[73] Trong bảng chữ cái in hoa, những chữ nào có tâm đối xứng ? Những chữ 
nào cố tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng ? 



16 


im-158 



4. ứng dụng của phép quay 

V/. Bài toán 1 

■Ỵỉ ■ 

Cho hai tam giác đều OAB và OA'B' như hình 13. 

Gọi c và D lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng 
AA' và BB'. Chứng minh rằng OCD là tam giác đều. 

Giải 

Xét phép quay Q tâm o với góc quay bằng một góc 
lượng giác (OA, OB). Rõ ràng Q biến A thành B và biến 
A' thành B', nên Q biến đoạn thẳng AA' thành đoạn thẳng BB'. Từ đó suy ra Q 
biến trung điểm c của AA' thành trung điểm D của BB'. Do đó oc - OD và 

COD = 60°. Vậy OCD là tam giác đều. □ 

Bài toán 2 

Cho đường tròn (O ; R) và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M, ta xác 

định điểm M' sao cho MM' = MA + MB. Tìm quỹ tích điểm M' khi điểm M 
chạy trên (o ; R). 

Giải (h.14) 

Gọi / là trung điểm của AB thì I cố định và 
MẴ + ÃĨB = 2 MỈ . 

Bởi vậy, MM' = MA + MB khi và chỉ khi 
MM' = 2 MI, tức là MM' nhận / làm trung 

điểm hay phép đối xứng tâm Đj biến điểm M 
thành M'. Vậy khi M chạy trên đường tròn 
(O ; R) thì quỹ tích M' là ảnh của đường tròn đó qua Dị. Nếu ta gọi O' là điểm 
đối xứng của o qua điểm I thì quỹ tích của M’ là đường tròn (O '; R). □ 

Bài toán 3 

Cho hai đường tròn (o ; R) và (ỠỊ ; R\) cắt nhau tại hai điểm A, B. Hãy 
dựng một đường thẳng d đi qua A cắt (o ; R) và (ơ| ; Rị) lần lượt tại M và 
Mị sao cho A là trung điểm của MMị. 

Giải (h.15) 

Giả sử ta đã dựng được đường thẳng d thoả mãn yêu cầu của bài toán. Gọi 
Đ a là phép đối xứng qua A thì Đ A biến điểm M thành điểmr Mị và biến 

2 HÌNH11NC-A 


M 



Hình 14 


A 



17 


đường tròn (o ; R) thành đường 
tròn (ớ'; R). Vì M nằm trên (Ọ ; R) 
nên Mị nằm trên (O'; R). Mặt khác 

Mị lại nằm trên (ỚI ; ì?ị) nên M\ là 
giao điểm khác A của hai đường 
tròn (O' ; R) và ( Oị ; Rị). 

Từ đó suy ra cách dựng : 

• Dựng đường tròn (O' ; R) đối 
xứng với ( o ; R) qua điểm A (O' là 
điểm đối xứng của o qua A). 



Hình 15 


• Lấy giao điểm Mị của hai đường tròn (ỠỊ ; /?j) và (ơ'; R), Mị khác A. 


• Đường thẳng d là đường thẳng đi qua A và M]. 
[ 75 ] Vì sao d thoả mãn điều kiện của bài toán ? 


Câu hỏi và bài tập 

V 12. Cho phép quay Q tâm o với góc quay ọ và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách 
dựng ảnh d’ của d qua phép quay Q. 

ỵ 13. Cho hai tam giác vuông cân OAB và OA’B’ 
có chung đỉnh o sao cho o nằm trên đoạn 
thẳng AB' và nằm ngoài đoạn thẳng A'B 
(h.16). Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm 
các tam giác OAA' và OBB'. Chứng minh 
GOG' là tam giác vuông cân. 

14. Giả sử phép đối xứng tâm Đq biến đường 
thẳng d thành đường thẳng d'. Chứng minh 

a) Nếu d không đi qua tâm đối xứng o thì d' song song với d, o cách đều d 
và d '; 

b) Hai đường thẳng d và d’ trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua o. 

15. Cho phép đối xứng tâm Đ 0 và đường thẳng d không đi qua o. Hãy nêu cách 
dựng ảnh d’ của đường thẳng d qua Đ 0 . Tim cách dựng d’ mà chỉ sử dụng 
compa một lần và thước thẳng ba lần. 



B' o A 

Hình 16 


18 


2. HlNHIINC-B 


16. Chỉ ra các tâm đối xứng của các hình sau đây : 

a) Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau ; 

b) Hình gồm hai đường thẳng song song ; 

c) Hình gồm hại đường tròn bằng nhau ; 

d) Đường elip ; 

e) Đường hypebol. 

17. Cho hai điểm 5. c cố định trên đường tròn (O ; R) và một điểm A thay 
đổi trên đường tròn đó. Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng 
trực tâm H của tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định. 

Hướng dẫn. Gọi / là trung điểm của BC. Hãy vẽ đường kính AM của đường 
tròn rồi chứng minh rằng / là trung điểm của đoạn thẳng HM. 

18. Cho đường tròn (ơ ; R), đường thẳng A và điểm /. Tìm điểm A trên 
0 o ; R) và điểm B trên A sao cho / là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

19. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng A : ax + by + c = 0 và điểm 
I(x 0 ; y 0 ). Phép đối xứng tâm Đị biến đường thẳng A thành dường thẳng A'. 
Viết phương trình của A'. 



HAI HÌNH BẰNG NHAU 


Chúng ta biết rằng phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó. 

Bây giờ ta đặt vấn đề : Cho hai tam giác bằng nhau thì có hay không một 
phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia ? 

1. Định lí 

( —777—777“— 7 -7—77-7-7—7—777 

Nếu ABC và A'B'C' là hai tam giác bằng nhau thì có phép 

dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. 

V_____, 

Chứng minh 

Ta xác định một phép biến hình F như sau : F biến mỗi điểm M thành điểm M' 
sao cho nếu CM = pCA + qCB ịp e R, q e R) thì C'M' = pC'A' + qC'B' 
(h.17). 


19 





Ta chứng minh F là phép dời hình. Thật 
vậy, giả sử có thêm điểm N và F biến N 

thành N', tức là nếu CN = kCA + ICB 
thì ỠN' = kỠA' + ĨCB'. Khi đó 

m = CN-CM 

= (k- p)CA + (/ - q)CB. 

Suy ra 

MN 2 = Wn 2 

= {k- PỶCA 2 +(l-q) 2 CB 2 
+ 2 (k - p)ự - q)CẴCB. 
Hoàn toàn tương tự, ta cũng có 



Hình 17 


M'N' 2 = MW 2 

= {k- p) 2 C’A’ 2 + (/ - q) 2 C'B' 2 + 2 {k - p)(l - q)CA'.C'B'. 

Vì hai tam giác ABC và A'B'C' bằng nhau nên CA = CA\ Ctí = C’B’ và 
CACB = CA'.CB' . Bởi vậy, ta suy ra MN = M’N' hay F là phép dời hình. 
Rõ ràng phép dời hình đó biến A, B, c lần lượt thành A\ B\ C', tức là biến 
tam giác ABC thành tam giác ABC. ^ 


2. Thế nào là hai hình bằng nhau ? 

Từ định lí trên ta có thể phát biểu : "Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi 
co phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia". Như vậy, khái 
niệm "bằng nhau" của hai tam giác có thể được định nghĩa bằng hai cách 
tương đương sau đây : 

1) Hai tam giác gọi là bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng băng 

nhau và các góc tương ứng bằng nhau. 

2) Hai tam giác gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến tam giác này 
thành tam giác kia. 

Đối với sự bằng,nhau của các hình nói chung, người ta dùng cách đinh 
nghĩa thứ hai. Vậy ta có định nghĩa tổng quát sau đây 

I Hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình 
này thành hình kia. 


20 



Từ định nghĩa trên ta suy ra 

Nếu hình bằng hình .^2 và hình <302 bằng hình .3^3 thì hình 
bằng hình <3^. 

Thật vậy, vì .34f| bằng <3^ nên có phép dời hình F biến thành vì .3^2 


bằng .3^3 nên có phép dời hình G biến 

Nếu ta thực hiện liên tiếp phép dời 
hình F và phép dời hình G thì hiển 
nhiên ta được phép dời hình biến 
thành .3^3- Vậy ấểị bằng <3^3. 

Chẳng hạn, trên hinh 18, hình . 3^1 
bằng hình . 3^2 vì có phép tịnh tiến 
biến -7í?j thành .3^2 ; hình . 3^2 bằng 
hình <3^3 vì có phép đối xứng trục 
biến 02 thành <3^. Vậy hai hình <3Í?1 
và <3 í? 3 bằng nhau. 


2 thành <303. 



CÓ thể em chưa biết 



LÁT MẶT PHANG 


Từ xa xưa, người ta đã biết trang trí bức tường, dệt thêu thảm hoa, lát nền nhà, ... 
bằng những hình vẽ, những viên gạch bằng nhau với các hoa văn giống nhau,... 


* L r * 4 1 * -Ị 

T 1 * i T T ỉ 

Ĩ ÍH-r- 

ippĩiỉte 

,ỉi 

tHT -1 Ị. I -r-H* * 

4H-I- * * -I-H* { 

|~ rHC- 

ị *H-r- 


Các mẫu hình vẽ, hoa văn, ... có thể rất khác nhau nhưng người ta chứng minh 
được rằng thực ra chỉ có 17 cách sắp xếp lặp đi lặp lại các hình như thế để lát 
khắp mặt phẳng. 

Nếu chỉ dùng các phép tịnh tiến và phép quay để biến một viên gạch nàỵ thành 
một viên gạch khác thì có 5 cách lát: 


2Ả 



ỊECTECTE CTECT 
B0B0B0Bffl 

ISaiaaiãaiaal 


ỀỂỂỂẰ 

ỴmmềM 




BẼmaBãBãH 

BBBBBBBẼBB 

IbebbbbbbbbI 


l r^^r^^i P^Fn 

kaEỊEaĐỊaĐI 


Hhhhhh 

ụ »ắ gLỊHgj H pj 
raEraEEX^d 









































m 

M 

m 

(8 


m 

"M 

s 

ĩ 

s 

ễ 

s 

ề 

% 

m 

% 


s 

i 

% 

* 

m 

£ 

s 

* 

s 

ễ. 

s 


m 

m 

m 



p 

K 

s 

R 

s 

8 

3 

* 

Ẫ 

R 

% 

R 

Ẫ 

ũ 

SJ 

8 

3 

8 

3 



ĨỂSầ 


m 


sồi 

1^0 

M 

m 


111! 

m 


M 

Hll 

M 


Trong 17 cách lát trên, người ta đã tìm thấy 11 cách lát ở đền Alhambra thành phố 
Granada (Tây Ban Nha), 5 cách khác đã tìm thấy ở châu Phi, cách còn lại cũng đã 
tìm thấy trong một trang trí cổ ỏ Trung Quốc. 


Câu hỏi và bài tộp 

20. Chứng tỏ rằng hai hình chữ nhật cùng kích thước (cùng chiều dài và chiều 
rộng) thì bằng nhau. 

21. a) Chứng minh rằng hai tứ giác lồi có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau 
và một cặp đường chéo tương ứng bằng nhau thì bằng nhau. 

b) Chứng minh rằng hai tứ giác lồi có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau 
và một cặp góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau. 

c) Hai tứ giác lồi có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì có bằng nhau 
hay không ? 

22. Đa giác lồi n cạnh gọi là n-giác đều nếu tất cả các cạnh của nó bằng nhau 
và tất cả các góc của nó bằng nhau. Chứng tỏ rằng hai n-giác đều bằng 
nhau khi và chỉ khi chúng có cạnh bằng nhau. 

23. Hình gồm ba đường tròn ( Oị ; rj), (ơ 2 ; r 2 ) và (ơ 3 ; r 3 ) đôi một tiếp xúc 
ngoài với nhau. Hình ■%_ gồm ba đường tròn (/, . rị), ự 2 ; r 2 ) và (/ 3 ; r 3 ) đôi 
một tiếp xúc ngoài với nhau. Chứng tỏ rằng hai hình và .#2 bằng nhau. 

24. Cho hai hình bình hành. Hãy vẽ một đường thẳng chia mỗi hình bình hành 
đó thành hai hình bằng nhau. 


23 





































































Chúng ta hãy quan sát hai bức chân dung ở hình vẽ trên. Tuy kích thước của 
chúng khác nhau nhưng hình dạng của chúng rất "giống nhau" (ta nói chúng 
"đồng dạng" với nhau). Vì bức nhỏ hơn là chân dung của nhà toán học Hin-be, 
nên bức lớn hơn cũng là chân dung của nhà toán học đó. 

Sau đây, chúng ta sẽ nói về các phép biến hình không làm thay đổi hình 
dạng của hình. Trước hết, trong bài này, ta nói đến phép vị tự, một trường 
hợp riêng của những phép biến hình như thế. 

1. Định nghĩa 


Hình 19 



Cho một điểm o cố định và một sô' k không đổi, k * 0. Phép 
biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho 

OM ' = kOM được gọi là phép vị tự tâm o tỉ sô' k. 

Ta thường kí hiệu phép vị tự bởi chữ V , nếu cần nói rõ tâm o và tỉ số k của 
nó thì ta kí hiệu là Vự) ky 

Hình 19 cho ta thấy phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 và phép vị tự tâm Oị tỉ số 
ki = biến hình thành các hình như thế nào. 

1 r\ 


24 




2. Các tính chất của phép vị tự 

ĐỊNH LÍ 1 

í 7777 77 7 7 , 7 7 77 7 \ 

Vểw p/ỉếp vị tự tỉ sô k biến hai điếm M và N lần lượt thành 
hai điểm M' và N' thì 

MTV' = ỈĨMN và MTV' = \k\MN. 

V.____ 

Chứng minh 

Nếu o là tâm của phép vị tự thì theo định nghĩa, ta có OM' = kOM, 
ÕN' = kÕN. 

Vậy MTV' = ÕN' - ÕÃĨ' = kÕN - kÕM = k(ÕN - ÕM) = kMN. 

Từ đó suy ra MTV' = I&I MN. □ 

ĐỊNH LÍ 2 

( —7777—7—7777”—7777— ~ —7"7— 7~~~ -7-7-N 

Phép vị tự biến ba điểm thắng hàng thành ba điểm thẳng hàng 

và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm thẳng hàng đó. 

V_1___ 

Chứng minh 

Giả sử ba điểm A, B, c thẳng hàng mà B nằm giữa A và c, tức là 
BA = mBC với m< 0. Nếu phép vị tự tỉ số k biến A, B, c lần lượt thành A 
B', C' thì theo định lí 1, ta có B'A' = kBA, B'C' = kBC. 

Từ đó suy ra BA' - kBA = k(mBC ) = m(kBC ) = mB'C’, tức là ba điểm A\ 
B’,C' thẳng hàng với B' nằm giữa A ' và C'. □ 

HỆ QUẢ 

Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song 
song (hoặc trùng) với đường thẳng đó, biến tia thành tia, 
biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên 
với \k\, biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số 
y đồng dạng là l&l, biến góc thành góc bằng nó. _y 

ỊnỊ Những đường thẳng nào biến thành chính nó qua phép vị tự với tỉ sốk ^ 1 ? 
Những đường tròn nào biên thành chính nó qua phép vị tự với tỉ sốk ^ 1 ? 

25 





3. Ảnh của đường tròn qua phép vị tự 

ĐỊNH LÍ 3 

— - \ 

Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn có bán kính R thành đường 
tròn có bán kính \k\R. 

V___ 


Chứng minh (h.20) 

Giả sử V là phép vị tự 
tâm o tỉ số k và (7 ; R) là đường 
tròn đã cho. Gọi /' là ảnh của / và 
M' là ảnh của điểm M bất kì thì ta 
có Ỉ'M' = \k\lM. 

Bởi vậy ỈM = R khi và chỉ khi 
l'M' = \k\R hay là M' thuộc 
đường tròn (/'; R') với R' = l&l R. 

Đó chính là ảnh của đường o * 

tròn (/ ; R) qua phép vị tự V. □ Hình 20 

41 __' __ _ 

f * Trên hình 20. hãy vẽ một đường thẳng d qua tâm vị tự o, cắt đường tròn (/ ; R) tại A và 
B, cắt đường tròn (/'; R') tại c và D. Hãy nói rõ các điểm AvàB được biến thành 
những điểm nào qua phép vị tự đó, và giải thích tại sao. 

Nếu đường thẳng d nói trên tiếp xúc với đường tròn (/ ; R ) thì d có tiếp xúc với đường 
tròn (/'; /?0 hay không ? Nhận xét gì về các tiếp điểm ? 

4. Tâm vị tự của hai đường tròn 

Ta đã biết rằng phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Bây giờ ta xét 
bài toán ngược lại. 

Bài toán 1 

Cho hai đường tròn ự ; R) và (/' ; R r ) phân biệt. Hãy tìm các phép vị tự 
biến đường tròn (/ ; R) thành đường tròn (/';/?')• 

Giải 

Trước hết, ta có nhận xét : Nếu phép vị tự tâm o tỉ số k biến (/ ; R) thành 

D' R r _+ _+ 

(/' ; R 1 ) thì \k\ = — hay k = ±-~ và OI' = kOI. Từ đó ta xác định được 

R R 

các phép vị tự mà bài toán yêu cầu. Cụ thể là : 



26 




Trường hợp hai đường tròn (I ; R) và 
(/'; R r ) đồng tâm, R * R\ hiển nhiên khi 
đó o trùng với I. Vậy ta cớ hai phép vị 

ịy 

tự : phép vị tự Vị tâm / tỉ số và 

R 

R' 

phép vị tự v 2 tâm / tỉ số (Trên 

hình 21, phép vị tự Vị biến M thành 
M\ và phép vị tự v 2 biến M thành M' 2 ). 

Trường hợp 1 không trùng với r nhưng 
R = R’, tứọ là k = ±1, khi đó điểm o 

phải thoả mãn điểu kiện 01 ' = kOI 
nên k chỉ có thể bằng -1, và o là 
trung điểm của đoạn thẳng II'. Vậy 
trong trường hợp này chỉ có một phép 
vị tự : tâm o, tỉ số -1, đó cũng chính 
là phép đối xứng qua điểm o (h.22). 




Hình 22 


Trường hợp I không trùng ỉ’ và R* R\ ta có thể xác định các phép vị tự như 
sau (h.23) : 



Ta lấy M\M 2 là một đường kính của (/'; R r ) và IM là một bán kính của (/; R) 
sao cho hai vectơ I'M\ và IM cùng hướng. Đường thẳng IV cắt MM\ và MM 2 
lần lượt tại ỠỊ và ơ 2 . 

R' 

Khi đó phép vị tự Vị tâm Oị tỉ số k\ = „ và phép vị tự v 2 tâm ơ 2 tỉ số 

R 

R' 

k 2 = —— đều biến đường tròn (/; R) thành đường tròn (/'; R'). □ 

R 

27 


Thuật ngữ 

Nếu có phép vị tự tâm 0 biến đường tròn này thành đường tròn kia thì o 
được gọi là tâm vị tự của hai đường tròn đó. ) 

Nếu phép vị tự đó có tỉ số dương thì điểm o gọi là tâm vị tự ngoài, nếu 
phép vị tự đó có tỉ số âm thì điểm o gọi là tâm vị tự trong. 

Trên hình 23, hai đường tròn (/ ; R ) và (/'; R') có ỠỊ là tâm vị tự ngoài, 
Ữ 2 là tâm vị tự trong. 


5. ứng dụng của phép vị tự 
Bài toán 2 


Tam giác ABC cố hai đỉnh B,c cố định còn đỉnh A chạy trên một đường tròn 
(O ; R) cố định không có điểm chung với đường thẳng BC. Tìm quỹ tích trọng 
tâm G của tam giác ABC. 


Giải (h.24) 

Gọi ỉ là trung điểm của BC thì I cố định. 
Điểm G là trọng tâm tam giác ABC khi và 
chỉ khi 

ĨÕ = ị ĨĂ. 

. 3 



Như vậy phép vị tự V tâm / tỉ số biến điểm A thành điểm G. Từ đó suy ra 
khi A chạy trên đường tròn (o ; R) thì quỹ tích G là ảnh của đường tròn đó 
qua phép vị tự V, tức là đường tròn ( o’ ; R') mà 10’ = ^10 và R’ = □ 


Bài toán 3 

Cho tam giác ABC với trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại 

tiếp o. Chứng minh rằng GH = -2 GO (như vậy khi ba điểm G, H, o 
không trùng nhau thì chúng cùng nằm trên một đường thẳng, được gọi là 
đường thẳng ơ-le). 


28 


Gọi A\ B\ C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB /7 N, 

của tam giác ABC (h.25). fc' L —N /r \ 

1) Hãy chứng minh rằng o là trực tâm của tam giác / \0./ N. 

A 'B 'C Br — ——^7 - —yc 

2) Gọi V là phép vị tự tâm G, tỉ số -2. Hãy tìm ảnh của \ / 

tam giác A'B'C' qua V. - 

3) Qua phép vị tự V, điểm o biến thành điểm nào ? Hình 25 

Vì sao ? Từ đó suy ra kết luận của bài toán. 

[?2| Gọi O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B'C'. Qua phép vị tựV nói 
trên, điểm O’ biến thành điểm nào ? 

Câu hỏi và bài tộp 

25. Các phép sau đây có phải là phép vị tự hay không : phép đối xứng tâm, 
phép đối xứng trục, phép đồng nhất, phép tịnh tiến theo vectơ khác õ ? 

26. Các khẳng định sau đây có đúng không ? 

a) Phép vị tự luôn có điểm bất động (tức là điểm biến thành chính nó). 

b) Phép vị tự không thể có quá một điểm bất động. 

c) Nếu phép vị tự có hai điểm bất động phân biệt thì mọi điểm đều bất động. 

27. Xác định tâm vị tự trong và tâm vị tự ngoài của hai đường tròn trong các 
trường hợp sau : 

a) Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau. 

b) Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau. 

c) Một đường tròn chứa đường tròn kia. 

28. Cho hai đường tròn (ơ) và (ớ') cắt nhau tại A và B. Hãy dựng qua A một 
đường thẳng d cắt ( o ) ở A/ và cắt (O') ở N sao cho M là trung điểm của AN. 

29. Cho đường tròn ( o ; R ) và điểm I cố định khác o. Một điểm M thay đổi 
trên đường tròn. Tia phân giác của góc MOI cắt IM tại N. Tìm quỹ tích 
điểm N. 

30. Cho hai đường tròn (O) và (ớ') có bán kính khác nhau, tiếp xúc ngoài với 
nhau tại A. Một đường tròn (O") thay đổi, luôn luôn tiếp xúc ngoài với ( o ) 
và (ơ') lần lượt tại B và c. Chứng minh rằng đường thẳng BC luôn đi qua 



PHÉP ĐỔNG DẠNG 


1. Định nghĩa phép đồng dạng 


Phép biến hình F gọi là phép đồng dạng tỉ sô k ( k > 0 ) nếu 
với hai điểm bất kì M, N và ảnh M'N' của chúng, ta có 
M'N' = kMN. 

ỊnỊ Phép dời hình và phép vị tự có phải là những phép đồng dạng hay không ? 
Nếu có thì tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ? 

Ầ Gọi V là phép vị tự tâm o tỉ số kvàD là một phép dời hình. Với mỗi điểm M bất kì, 
V biến điểm M thành điểm Mị và D biến điểm Mj thành điểm M'. Như vậy ta có 
một phép biến hình F biến điểm M thành điểm M'. Có thể nói F có được bằng cách 
thực hiện liên tiếp hai phép biến hình V và D. 

Người ta còn nói rằng F là phép hợp thành của hai phép biến hình V và D. 

Hãy chứng tỏ rằng F ià một phép đồng dạng tỉ số \k\. 

Như vậy, nếu thực hiện liên tiếp một phép vị tự và một phép dời hình thì 
kết quả là một phép đồng dạng. Điều ngược lại cũng đúng. Ta có thể chứng 
minh được định lí sau đây. 


2. Định lí 


/——---\ 

Mọi phép đồng dạng F tỉ số k đều là hợp thành của một phép 

vỉ tưV tỉ số k và một phép dời hình D. 

\ _ _ _ _ —-—— - 


HỆ QUẢ (tính chất của phép đồng dạng) 


Phép đồng dạng biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm 
thẳng hàng (vờ không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó), 
biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, 
biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân 
lên với k (k là tỉ số của phép đồng dạng), biến tam giác 
thành tam giác đồng dạng với tỉ số k, biến đường tròn có 
bán kính R thành đường tròn cố bán kính kR, biến góc 
thành góc bằng nó. 


30 





0 Cố phải mọi phép đồng dạng đều biến đường thẳng thành đường thẳng 
song song hoặc trùng với nó hay không ? 

3. Hai hình đồng dạng 

Trên hình 26, ta có hai hình và vị tự với nhau (nghĩa là có phép vị tự 
V biến hình thành hình hai hình và ' bằng nhau (nghĩa là có phép 
dời hình D biến hình dd x thành hình -dí"). 



Nếu gọi F là phép hợp thành của V và D thì F là phép đồng dạng biến hình MI 
thành hình M'. 

Ta nói rằng hai hình M?và M?' đồng dạng với nhau. Như vậy ta có : 


ĐỊNH NGHĨA 

Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng 
biến hình này thành hình kia. 

CHÚ Ý 

Ớ lớp 8, ta đã biết thế nào là hai tam giác đồng dạng. Khái niệm 
đó phù hợp với định nghĩa trên. 


Câu hỏi và bài tập 

31. Chứng tỏ rằng nếu phép đồng dạng F biến tam giác ABC thành tam giác 
A'B'C’ thì trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tạm giác ABC 
lần lượt biến thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam 
giác A'B'C'. 

32. Chứng tỏ rằng các đa giác đều có cùng số cạnh thì đồng dạng với nhau. 


31 



33. Dựng tam giác ABC nếu biết hai góc B = p, c = ỵ và một trong các yếu 
tố sau : 

a) Đường cao AH = h ; 

b) Đường trung tuyến AM = m ; 

c) Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp. 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I - Tóm tắt những kiến thức cần nhớ 

1. Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai 
điểm bất kì, nghĩa là nếu phép dời hình biến hai điểm M, N lần lượt thành 
hai điểm M', N' thì M'N' = MN. 

2. Các tính chất của phép dời hình : biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm 
thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó, biến đường thẳng 
thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
bằng nó, biến góc thành góc bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng 
nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Các phép dời hình cụ thể : 

a) Phép tịnh tiến Tịị (theo vectơ ũ ) biến mõi điểm M thành điểm M' sao 
cho MM' = Ũ. 

b) Phép đối xứng trục Đ d (trục là đường thẳng d ) biến mỗi điểm M thành 
điểm M' đối xứng với M qua d. 

c) Phép quay Q( 0 ọ) (tâm o, góc quay ẹ) biến o thành o, biến mỗi điểm M khác 
o thành điểm M' sao cho OM = OM’ và góc lượng giác {OM, OM’) bằng (Ọ. 

d) Phép đối xứng tâm Đ 0 (tâm là điểm O) biến mỗi điểm M thành điểm M' 
đối xứng với M qua o. 

4. Định nghĩa về hai hình bằng nhau : Hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép 
dời hình biến hình này thành hình kia. 

5. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) là phép biến hình biến mỗi cặp điểm M, N 
thành cặp điểm M\ N' sao cho M'N' - kMN. 

6. Phép đồng dạng có các tính chất: biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm 
thẳng hàng (và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó),-biến đường thẳng 


32 



thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
mà độ dài được nhân lên với k (k là tỉ số của phép đồng dạng), biến tạm 
giác thành tam giác đổng dạng với tỉ số k, biến một góc thành goc co cung 
số đo, biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính kR. 

7. Phép vị tự V(Q' k) tâm o tỉ số k{k* 0) biến mỗi điểm M thành điểm M' sao 
cho OM’ = kOM. 

8. Các tính chất của phép vị tự : Phép vị tự tâm o tỉ số k là một phép đồng 
dựng ít so |Ấrị nên co cac tinh chât của phép đồng dang. Ngoài ra, phép vi tư 
có tính chất đặc biệt sau : đường thẳng nối một điểm va ảnh của no luôn 
luôn đi qua o Ị anh d cua đường thăng d luôn song song hoặc trùng với d. 

9. Mỗi phép đồng dạng bao giờ cũng có thể xem là hợp thành của một phép vị 
tự và một phép dời hình. 

10. Đinh nghía ve hai hình đông dạng : Hai hình đươc goi là đồng dang với 
nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hinh kia . 

II - Các câu hỏi tự kiểm tra 

1. Các khẳng định sau đây có đúng không ? 

a) Phép đồng nhất là một phép tịnh tiến ; 

b) Phép đồng nhất là một phép quay ; 

c) Phép đồng nhất là một phép đối xứng tâm ; 

d) Phép đối xứng tâm là một phép vị tự ; 

e) Phép quay là một phép đồng dạng ; 

f) Phép vị tự là một phép dời hình. 

2. Cho hai điểm A, B phân biệt. Các khẳng định sau đây có đúng không ? 

a) Có duy nhất một phép đối xứng trục biến A thành B ; 

b) Có duy nhất một phép đối xứng tâm biến A thành B ; 

c) Có duy nhất một phép tịnh tiến biến A thành B ; 

d) Có duy nhất một phép quay biến A thành B ; 

e) Có duy nhất một phép vị tự biến A thành B. 

3. Hãy chỉ ra một số hình có một trong các tính chất dưới đây : 

a) Cố vô số trục đối xứng ; 

b) Có vô số tâm đối xứng ; 

c) Có đúng n trục đối xứng. 


3. HÌNH11NC-A 


33 


III - Bài tập 

\ 1. Cho hai đường tròn (ơ ; R), Cỡ'; R’) và một đường thẳng d. 

Ị a) Tìm hai điểm M, N lần lượt nằm trên hai đường tròn đó sao cho d là 

1 đường trung trực của đoạn thẳng MN. 

b) Xác định điểm / trên d sao cho tiếp tuyến ư của (ỡ ; R) và tiếp tuyến 
IT' của (O'; R') hợp thành các góc mà d là một trong các đường phân giác 
của các góc đó. 

2. Chứng minh rằng nếu một hình nào đó có hai trục đối xứng vuông góc với 
nhau thì hình đó có tâm đối xứng. 

3. Cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt p, Q và hai điểm A , B n ằm vẻ 
một phía đối với d. Hãy xác định trên d hai điểm M, N sao cho MN = PQ 
và AM + BN bé nhất. 

4. Cho vectơ ũ và một điểm o. Với điểm M bất kì, ta gọi Mị là điểm đối 
xứng với M qua o và M' là điểm sao cho MịM' = ũ. Gọi F là phép biến 


. 5. 


6 . 


7. 


hình biến M thành M’. 

a) F là phép hợp thành của hai phép nào ? F có phải là phép dời hình 
hay không ? 

b) Chứng tỏ rằng F là một phép đối xứng tâm. 

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) và một điểm M thay đổị 
trên (ơ). Gọi Mị là điểm đối xứng với M qua A, M 2 là điểm đối xứng với 
M\ qua B, M 3 là điểm đối xứng với M 2 qua c. 

a) Chứng tỏ rằng phép biến hình F biến điểm M thành M 3 là một phép đối 


xứng tâm. 


b) Tìm quỹ tích điểm M 3 

Gọi F là phép biến hình có tính chất sau đây : Với mọi cặp điểm M, N và ảnh 
M\ N' của chúng, ta luôn có M’N’ = kMN, trong đó k là một số không đổi 
khác 0. Hãy chứng minh rằng F là phép tịnh tiến hoặc phép vị tự. 


a) Cho tam giác ABC và hình vuông MNPQ như 
hình 27. Gọi V là phép vị tự tâm A tỉ sô k = Hãy 

dựng ảnh của hình vuông MNPQ qua phép vị tự V. 

b) Từ bài toán ở câu a) hãy suy ra cách giải bài toán 
sau : Cho tam giác nhọn ABC, hãy dựng hình vuông 
MNPQ sao cho hai đỉnh P, Q nằm trên cạnh BC và 
hai đỉnh M, N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC. 


. Á 



34 


3. H)NH11NC-B 



8. Cho đường tròn (ơ) có đường kính AB. Gọi c là điểm đối xứng với A qua B 
vàPQ là đường kính thay đổi của (0) khác đường kính AB. Đường thang 
CQ cắt PA và PB lần lượt tại M yà N. 

a) Chứng minh rằng Q là trung điểm của CM, N là trung điểm của CQ. 

b) Tìm quỹ tích các điểm M và N khi đường kính PQ thay đổi. 

9. Cho đường tròn (ơ ; R) và điểm A cố định. Một dây cung BC thay đổi của 
ịPj R }_^ ỏ <ỊMài không đổi BC = m. Tìm quỹ tích các điểm G sao cho 
GA + GB + GC = õ. 

IV. Các câu hỏi trắc nghiệm 

1. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d 
thành d' ? 

(A) Không có phép tịnh tiến nào ; (B) Có duy nhất một phép tịnh tiến ; 

(C) Chỉ có hai phép tịnh tiến ; (D) Cố vô số phép tịnh tiến! 

2. Cho bốn đường thẳng a, b, a\ b' trong đó a II a\ b II b\ a cắt b. Có bao 
nhiêu phép tịnh tiến biến a và b lần lượt thành a' và b' ? 

(A) Không có phép tịnh tiến nào ; (B) Có duy nhất một phép tịnh tiến ; 

(C) Chỉ có hai phép tịnh tiến ; (D) Có rất nhiều phép tịnh tiến. 

3. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng truc 
biến d thành d' ? 

(A) Không có phép đối xứng trục nào ; 

(B) Có duy nhất một phép đối xứng trục ; 

(C) Chỉ có hai phép đối xứng trục ; 

(D) Có rất nhiều phép đối xứng trục. 

4. Trong các hình sau đây, hình nào có bốn trục đối xứng ? 

(A) Hình bình hành ; (B) Hình chữ nhật; 

(C) Hình thoi; (D) Hình vuông. 

5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

(A) Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng ; 

(B) Hình gồm một đường tròn và một đoạn thẳng tuỳ ý có trục đối xứng ; 

(C) Hình gồm một đường tròn và>một đường thẳng tuỳ ý có trục đối xứng ; 

(D) Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục 
đối xứng. 

6. Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng ? 

(A) Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp ; 


35 



(B) Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp ; 

(C) Hình lục giác đều ; 

(D) Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp. 

7. Cho hình vuông ABCD tâm o. Xét phép quay Q có tâm quay o và góc 
quay ẹ. Với giá trị nào sau đây của ẹ, phép quay Q biến hình vuông ABCD 
thành chính nó ? 

(A) ẹ = I ; (B) ọ ; (C) ẹ = I; (D) ẹ = Y 

8. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số 
k= 100 biến d thành d' ? 

(A) Không có phép nào ; (B) Có duy nhất một phép ; 

(C) Chỉ có hai phép ; (D) Có rất nhiều phép. 

9. Cho đường tròn (o ; R). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : 

(A) Có phép tịnh tiến biến (ớ ; R) thành chính nó ; 

(B) Có hai phép vị tự biến (ơ ; R) thành chính nó ; 

(C) Có phép đối xứng trục biến (o ; R) thành chính nó ; 

(D) Trong ba mệnh đề A, B, c, có ít nhất một mệnh đề sai. 

10. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ? 

(A) Tâm vị tự ngoài của hai đường tròn nằm ngoài hai đường tròn đó ; 

(B) Tâm vị tự ngoài của hai đường tròn không nằm giữa hai tâm của hai 
đường tròn đó ; 

(C) Tâm vị tự trong của hai đường tròn luôn thuộc đoạn thẳng nối tâm hai 
đường tròn đó ; 

(D) Tâm vị tự của hai đường tròn có thể là điểm chung của cả hai đường 
tròn đó. 

11. Phép biến hình nào sau đây không có tính chất : "Biến một đường thẳng 
thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó" ? 

(A) Phép tịnh tiến ; (B) Phép đối xứng tâm ; 

(C) Phép đối xứng trục ; (D) Phép vị tự. 

12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ? 

(A) Phép dời hình là một phép đồng dạng ; 

(B) Phép vị tự là một phép đồng dạng ; 

(C) Phép đồng dạng là một phép dời hình ; 

(D) Có phép vị tự không phải là phép dời hình. 


36 



Bài đọc thềm 

HÌNH Tự ĐÒNG DẠNG 
VÀ HÌNH HỌC ĨDAC-TAN (FQACTAL) 



Hinh trong mặt phẳng được gọi là hình tự đồng dạng nếu mỗi mẩu nhỏ của nó đều 
chứa một bộ phận đồng dạng với hình đó, tức là khi phóng to bộ phận này theo mot tỉ 
sô thích hợp, ta có thể đặt chồng khít lên hình đã cho. 

Ví dụ : đoạn thẳng, hình tam giác đều, hình vuông là những hình tự đồng dạng. 

Nhiều hình tự đồng dạng được xây dựng bằng phương pháp lặp (xây dưng theo 
từng bước). Ví dụ : 

• T ập Căng-to (Cantor) : Cho một đoạn thẳng. Ở bước một, chia đoạn thẳng đó 
thành ba đoạn con bằng nhau rồi xoá khoảng ở giữa (không kể hai mút), ở mỗi 
bước tiêp theo, chia môi đoạn chưa xoá thành ba đoạn con bằng nhau rồi xoá 
khoảng ở giữa (không kể hai mút). Cứ làm thế mãi thì hinh còn lại la tập Căng-to. 

1 v/mmm I I — VM — I mmtm — \m — I m-VM VÁ vmmm w vm M I 

Xoá thế mãi thì phần còn lại là "tập Căng-to". 

*u? ườ ^ i Yf"u^ ÔC J Von Koch ) : Ch0 m ột đ °ạ n thẳng. Ở bước một, chia đoan 
thắng đó thành ba đoạn con bằng nhau, dựng tam giác đều trên đoạn con ở giữa 

rồi xoá cạnh đáy của tam giác đó thì được một đường gấp khúc. Ở mỗi bước tiếp 
theo, chia môi đoạn của đường gấp khúc thành ba đoạn con bằng nhau, dựng 
tam giác đều trên đoạn con ở giữa rồi xoá cạnh đáy của tam giác đo. Cứ lắm the 
mãi thì được "đường Vôn Kốc". 



Dựng thế mãi thì được "đường Vón Kốc". 


9 Thảm Xéc-pin-xki (Sierpinski): Cho một hình vuông. Ở bước một, chia hình vuông 
đó thành 9 hình vuông con bằng nhau (bằng các đoạn thẳng song song với các cạnh 
hình vuông) rồi xoá hình vuông con ở chính giữa (không xoa các cạnh) thì được hình 
gom 8 hình vuông con. ơ bước hai, lại chia môi hình vuông con chưa xoá này thành 
9 hình vuông con bằng nhau, rồi xoá hình vuông con ở chính giữa. Cứ làm the mãi thi 
hình còn lại là "thảm Xéc-pin-xki". 



Xoá thế mãi thì phần còn lại là "thảm Xéc-pin-xki". 


37 




























Nhiều hình tự đồng dạng phức tạp như thê' là những đối tượng nghiên cứu của 
Hình học ừac-tan, một môn hình học được khởi đầu nghiên cứu từ cuối thế kỉ XX 
bởi nhà toán học Man-đen-brô (Benoit Mandelbrot) nhằm mô tả hình học nhiều 
cấu trúc gập gẫy, gồ ghề, lồi lõm, kì dị, hỗn độn, ... của nhiều hiện tượng vật lí, tự 
nhiên. Hình học frac-tan còn nghiên cứu cả những hình không tự đồng dạng như 
"bông tuyết Vôn Kốc". 

• Bông tuyết Vôn Kốc được xây dựhg bằng phương pháp lặp như sau : Cho tam 
giác đều. Ở bước một, chia mỗi cạnh của tam giác thành ba đoạn bằng nhau, 
dựng tam giác đều trên đoạn ở giữa (ở bên ngoài tam giác đã cho) rồi xoá cạnh 
đáy của tam giác đều này thì được một đường gấp khúc kín. ở mỗi bước tiếp 
theo, chia mỗi đoạn của đường gấp khúc kín thành ba đoạn con bằng nhau, 
dựng tam giác đều trên đoạn con ỏ giữa (ở bên ngoài đường gấp khúc kín đó) 
rồi xoá cạnh đáy. Cứ làm thế mãi thì được "bông tuyết Vôn Kốc". 



Dựng thế mãi thì được "bông tuyết Vôn Kốc". 


38 




Điểm, đường thẳng và mặt phẳng là những khái niệm quen thuộc trong 
đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng cũng là những đối tượng cơ bản 
của hình học không gian. Từ chúng, ta có thể tạo nên những vật thể khác 
nhau như: hình chop, hình lăng trụ, hình nón, ... 

Học xong chương này, học sinh cẩn nắm vững : cách xác định mặt phẳng ; 
mối quan hệ giữa các đường thẳng, giữa các mặt phẳng, giữa các đường 
thẳng và mặt phẳng, đặc biệt là quan hệ song song giữa chúng ; cách xác 
định thiết diện của một hình khi cắt bởi một mặt phẳng ; cách vẽ hình biểu 
diên và các tính chất của hai hình quan trọng là hình chóp, hình làng trụ. 










ĐẠI CƯƠNG VỀ 

ĐỨỜNG THẲNG và Mặt phảng 


1. Mỏ đầu vể hình học không gian 

Trong chương trình hình học lớp 10 và chương I của lớp 11, ta chỉ nói đến 
những hình trong mặt phẳng như : tam giác, đường tròn, vectơ, ... Chúng 
được gọi là những hình phẳng. Nhưng xung quanh chúng ta còn có các 
hình không nằm trong mặt phẳng như : cây bút chì (h.28), quyển sách 
(h.29), quả bóng (h.30), ngôi nhà (h.31),... 



Hình 28 Hình 29 Hình 30 Hình 31 

Môn học nghiên cứu các tính chất của những hình có thể không cùng nằm 
trong một mặt phẳng gọi là Hình học không gian. 


Mặt phăng 

Trang giấy, mặt bảng đen, mặt tường lớp học, mặt hồ lặng gió, mặt bàn, tấm 
gương phẳng,... cho ta hình ảnh một phần mặt phẩng trong không gian. 

Người ta thường biểu diễn một mặt phẳng 
bằng một hình bình hành (h.32) và dùng một 
chữ cái đặt trong dấu ngoặc () để đặt tên cho 
mặt phẳng ấy. Ví dụ : mặt phẳng (P), mặt 
phẳng (ổ), mặt phẳng («), mặt phẳng ip) ... 
và viết tắt là mp(P), mp(Ổ), mp(a), mp(y?)... hoặc (P), (0, ( a ), {(ĩ )... 

Điểm thuộc mặt phẳng 

Ta biết rằng khi cho điểm 4 và đường thẳng a thì hoặc điểm 4 thuộc đường 
thẳng a, hoặc điểm A không thuộc đường thẳng a. 

Tương tự như vậy, với một điểm 4 và một mặt phẳng (P), cũng có hai khả 
năng xảy ra : 



Hình 32 


40 




- Hoặc điểm A thuộc mp(P), khi đó ta kí hiệu A € mp(P) hay A e (P). 

- Hoặc điểm A không thuộc mp(P), ta còn nói điểm A ở ngoài mp(P) và kí 
hiệu A Ể mp( P) hay A Ể ( p ). 


ỊnỊ Hãy quan sát hình 33. Xem mặt bàn là một 
phẩn của mặt phẳng (P). Trong các điểm 
A, B, c, D, E, F, G, H, I, K, L, điểm nào 
thuộc mặt phẳng (P) và điểm nào không 
thuộc mật phẳng (P) ? 

Khi điểm A thuộc mặt phẳng ( p ), ta còn 
nói : "điểm A nằm trên mặt phẳng (P)" 
hay "điểm A nằm trong mặt phẳng (P)'\ 
hoặc còn nói "mặt phẳng (P) đi qua điểm 
A" hay "mặt phẳng ( p ) chứa điểm A". 


E F 



Hình biểu diễn của một hình trong không gian 

Hình lập phương là hình nằm trong không gian, nó có sáu mặt là hình 
vuông. Hình tứ diện cũng là hình nằm trong không gian, nó có bốn mặt là 
tam giác. Để dễ hình dung, người ta tìm cách vẽ chúng thành những hình 
phẳng, gọi là hình biểu diễn của các hình không gian đo. 



Hai hình biểu diễn của hình lập phương Hai hình biểu diễn của hình tứ diện 

Hình 34 Hình 35 


Hình lập phương, hình tứ diện không phải là những hình phẳng nhưng các 
hình biểu diễn của chúng được vẽ trên mặt phẳng. Tuy thế, các hình biểu 
diễn'cũng tạo cho chúng ta cảm giác như đang nhìn thấy hình lập phương, 
hình tứ diện. 

Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian, người ta đưa ra những 
quy tắc thường được áp dụng như : 

_ Đường thẳng được biểu diễn bởi đường thẳng. Đoạn thẳng được biểu 
diễn bởi đoạn thẳng. 


41 








- Hai đường thẳng song song (hoặc cắt nhau) được biểu diễn bởi hai 
đường thẳng song song (hoặc cắt nhau). 

- Điểm A thuộc đường thẳng a được biểu diễn bởi một điểm A' thuộc 
đường thẳng á, trong đó a’ biểu diễn cho đường thẳng a. 

- Dùng nét vẽ liền (—) để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng 

nét đứt đoạn (-) để biểu diễn cho những đường bị khuất. 

Các quy tắc khác, chúng ta sẽ được học sau. 


Ã ' ., ... , . , 

" * Vẽ hình biểu diễn của mp(P) và một đường thẳng a xuyên qua nó. 

ẰL ... 

' ^ Vẽ một số hình biểu diễn của hình tứ diện. Có thể vẽ hình biểu diễn của hình tứ 
diện mà không có nét đứt đoạn nào hay.không ? 


2. Các tính chất thừa nhận của hình học không gian 

Do thực tiễn, kinh nghiệm và quan sát, người ta thừa nhận một số tính chất 
sau đây của hình học không gian. 

Tính chất thừa nhận 1 

^ ỵ 77-7-- 1 N 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt 

cho trước. 

k-----J 

Như vậy, hai điểm phân biệt A, B xác định duy nhất một đường thẳng. 
Đường thẳng đó được kí hiệu là đường thẳng AB hoặc ngắn gọn là AB. 

Tính chất thừa nhận 2 

' 7 7 77 7 T~3 I *-7—\ 

Có một và chi một mặt phang đi qua ba điểm không thẳng 

hàng cho trước. 

V-------; 

Như vậy, ba điểm không thẳng hàng A, B, c xác định duy nhất một mặt 
phẳng. Mặt phẳng đó được kí hiệu là mặt phẳng (ABC) hay mp(AỔC) hay 
ngắn gọn là (ABC). 

Trong thực tế, kiềng ba chân hoặc các giá đỡ ba chân khi đặt trên mặt đất 
không bị cập kênh vì theo tính chất thừa nhận 2, ba điểm không thẳng hàng 
nào cũng xác định một mặt phẳng. 





Kiềng ba chân 
Hình 36 


Giá đỡ ba chân 
Hình 37 


Tính chất thừa nhận 3 

Tồn tại bốn điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng. 

__I___—-—- 

Nếu có nhiều điểm thuộc một mặt phảng thì ta nói rằng các điểm đó đồng 
phẳng, còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói rằng 
chúng không đồng phẳng. 

Như vậy, tính chất thừa nhận 3 có thể được phát biểu như sau : Tồn tại bốn 
điểm không đồng phẳng. 

ầ 3 , ^ 

/ \ Giả sử (P) là một mặt phẳng nào đó. Chứng minh rằng có ít nhất một điếm không 
thuộc mp(P). 

Tính chất thừa nhận 4 ____ 

Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng 
có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm 
chung của hai mặt phẳng đó. 

\ _______ J 

Giả sử (P) và (0 là hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung A. Theo tính 
chất thừa nhận 4 thì (P) và (Q) có đường thẳng chung duy nhất a đi qua 
điểm A. Đường thẳng a đó được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) 
và (Ổ), còn nói hai mặt phẳng (P) và (ộ) cắt nhau theo giao tuyến a, kí 
hiệu a = (P) n (0. 


43 





nn Quyển vở ghi bài đang ở trước mặt các em (h.38). Hai bìa 
vở là hình ảnh của hai mặt phẳng phân biệt. Vậy giao tuyến 
của chúng là gì ? 

Tính chất thừa nhận 5 

X 

Ta sẽ thấy rằng trong'không gian có nhiểu mặt phẳng khác nhau. Tính chất 
thừa nhận 5 khẳng định rằng trong bất kì mặt phẳng nào, ta đều có thể áp 
dụng các kết quả của hình học phẳng. 

Trên đây là các tính chất được thừa nhận mà không chứng minh. Tiếp theo 
là ví dụ về một định lí được chứng minh dựa vào một số tính chất đó. 


ĐỊNH LÍ 



Chứng minh. Giả sử A và B là hai điểm phân biệt của mặt phẳng ( p ), A là 
đường thẳng đi qua A và B. 

Theo tính chất thừa nhận 5, trong mặt phẳng ( p ) có một đường thẳng A' đi 
qua A và B. Theo tính chất thừa nhận 1 thì A trùng với A', do đó A nằm 
trong mp(P). □ 

Nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì ta còn nói a nằm trên (P), 
hoặc (P) đi qua a, hoặc (P) chứa a và kí hiệu 1 àac (P), hoặc (P) 3 a. 

Hẵ Muốn xác định giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt thì ta phải tìm bao 
nhiêu điểm chung của chúng ? 

Trong mpíP) cho tứ giác lồi ABCD có các cạnh AB và CD không song song ; ngoài 
mp(P) cho một điểm s. Hãy tìm giao tuyến của : 

a) Hai mặt phẳng (SAC) và ( SBD ); 

b) Hai mặt phẳng ( SAB) và ( SCD ). 




Hình 38 


44 




Ví dụ 1 

Cho bốn điểm o, A, B, c, không đồng phẳng. Trên các đường thẳng OA, 
OB, oc lần lượt lấy các điểm A', B', C' khác o sao cho các đường thẳng 
sau đây cắt nhau : BC và B'C\ CA và C'A', AB và A'B'. 

a) Hãy xác định giao điểm của mỗi đường thẳng A'B', B'C', CA'với mp(ABC). 

b) Chứng minh rằng các giao điểm trên thẳng hàng. 

Giải (h.39) 

a) Giả sử đường thẳng A’B' cắt đường 
thẳng AB tại điểm H. Khi đó điểm H 
thuộc cả hai đường thẳng A'B' và AB. 

Mặt khác, đường thẳng AB nằm trong 
mp (ABC) nên H chính là giao điểm 
của đường thẳng A'B' với mp(ABC). 

Gọi /, J lần lượt là giao điểm của các 
đường thẳng B'C’ và BC, C'A' và CA 
thì I, J theo thứ tự chính là giao điểm 
của B'C\ C'A' với mp (ABC). 

b) Theo câu a), ta có H, I, J lần lượt 
thuộc các đường thẳng A'B\ B'C\ 

CA’ nên chúng cùng thuộc 
mp(A'B'C). Mặt khác H, /, J cùng thuộc mp(A£C). Theo tính chất thừa 
nhận 4, ba điểm H, I, J thuộc giao tuyến A của hai mặt phẳng phân biệt 
(. A’B'C’ ) và (ABC) nên chúng phải thẳng hàng. □ 

^ CHÚ Ý 1 

Qua ví dụ trên, ta thấy : 

• Muốn tìm giao điểm của đường thẳng d. với mặt phẳng (P), ta 
tìm một đường thẳng nào đó nằm trên c p ) mà cắt d. Khi đó, giao 
điểm của hai đường thẳng này là giao điểm cần tìm. 

* Muốn chứng minh các điểm thẳng hàng, ta có thể chứng tỏ 
rằng chúng là những điểm chung của hai mặt phảng phân biệt. 

3. Điều kiện xác định mặt phẳng 

Ta đã biết rằng : Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng 
hàng (tính chất thừa nhận 2) (h.40). 


o 



45 


Điều này có nghĩa là 

c --7-—-> 

Một mặt phang được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm 
không thẳng hàng. 

\ _____ ề 

Mặt khác, nếu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt của một mặt phẳng 
thì nằm trên mặt phẳng ấy. Từ đó và từ điều kiện xác định mặt phẳng nói 
trên, ta còn suy ra (h.41, h.42) : 




Hình 40 


Hình 41 


Hình 42 


Kí hiệu 

• Mặt phẳng đi qua đường thẳng a và điểm A không nằm trên a được kí 
hiệu là mp(ứ, A) hoặc mp(Ẩ, a). 

• Mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau a và b được kí hiệu là mp(ữ, b). 

4. Hình chóp và hình tứ diện 
Hình chóp 

Các kim tự tháp Ai Cập là công trình kiến trúc hùng vĩ đã được xây dựng 
cách đây gần 4500 năm (h.43). Chúng gồm nhiều hình chồp. Sau đây 
chúng ta sẽ nói về hình chóp và các tính chất của nó. 




Hình 43. Kim tự tháp Ai Cập 






Trước hết ta quy ước : Từ nay, khi nói đến "tam giác", ta có thể hiểu là 
hình gồm ba cạnh của nó hoặc là hình gồm ba cạnh và các điểm nằm trong 
tam giác đó. Đối với đa giác cũng như thế. 


Định nghĩa 

Cho đa giác AịA 2 ...A n và một điểm 5 nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. 
Nối s với các đỉnh A], A 2 , ..., A n để được n tam giác : SA]Ạ), SA 2 A 3 , ..., 
SA„A]. 


Hình gồm n tam giác đó và đa giác A]A 2 ...A n gọi là hình 
chóp và được kí hiệu là S.A]A 2 ...A n . 

s s s 



Điểm s gọi là đỉnh của hình chóp. Đa giác A]A 2 ...A„ gọi là mặt đáy của 
hình chóp. Các cạnh của mặt đáy gọi là các cạnh đáy của hình chóp. Các 
đoạn thẳng SA], SA 2 , SA„ gọi là các cạnh bên của hình chóp. Mỗi 
tam giác SA]A 2 , SA 2 A 3 , ..., SA n A] gọi là một mặt bên của hình chóp. 
Nếu đáy của hình chóp là một tam giác, tứ giác, ngũ giác, ... thì hình 
chóp tương ứng gọi là hình chóp tam c 

giác, hình chóp tứ giác, hình chóp 
ngũ giác (h.44), ... 


a) Có hình chóp nào mà số cạnh (cạnh bên và 
cạnh đáy) của nó là số lẻ không ? Tại sao ? 

b) Hình chóp có 16 cạnh thì có bao nhiêu £> 

mặt ? 

6 

Cho hình chóp tứ giác SABCD. Một mặt 
phẳng ( p ) cắt các cạnh SA, SB, sc, SD lẩn 
lượt tại A', B', C', D'. 



c 

Hình 45 


47 









Chứng minh rằng các đường thẳng A'C\ B'D' và so đổng quy (ở là giao điểm của 
hai đường chéo AC và BD của đáy) (h.45). 

Ví dụ 2 

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD với hai đường thẳng AB và CD cắt nhau. Gọi 
A' là một điểm nằm giữa hai điểm s và A. Hãy tìm các giao tuyến của 
mp(A'CD) với các mặtphẳng (ABCD ), (SAB), (SBC), ( SCD ), (SDA). 

Giải (h.46) 

Cách 1. Áp dụng kết quả của hoạt động 6 
ở trên, ta có mặt phẳng (A’CD) cắt các 
cạnh SA, SB, sc, SD lần lượt tại A\ B\ 
c, D thì B' là giao điểm của đường thẳng 
DI với cạnh SB (ở đây I là giao điểm của 
hai đường thẳng so và CA'). 

Từ đó dễ thấy : 

(ABCD) n (A'CD) = CD ; 

(SAB) n (A'CD) = A'B '; 

(SBC) n (A'CD) = CB' ; 

(SCD) n (A'CD) = CD ; 

(SDA) n (A ’CD) = DA Hình 46 

Cách 2. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD thì rõ ràng giao 
tuyến của mp(A'C£>) và mp(SAB) là đường thẳng A'K. Khi ấy giao điểm B' 
của mp(A'C£>) và cạnh bên SB của hình chóp chính là giao điểm của đường 
thẳng A'K và SB. Từ đó ta tìm ra các giao tuyến của các mặt phẳng chứa 
các mặt còn lại của hình chóp với mp(A'CX>). □ 

CHÚ Ý 2 

Tứ giác A'B'CD có các cạnh nằm trên những giao tuyến của mặt 
phẳng (A'CD) với các mặt của hình chóp S.ABCD. Tứ giác đó 
được gọi là thiết diện (hay mặt cắt) của hình chóp S.ABCD khi 
cắt bởi mp(A'C£>). 

Nói một cách đơn giản : Thiết diện (hay mặt cắt) của hình khi cắt bởi 
mp(F) là phần chung của mp(P) và hình .X. 



48 



Khi xây dựng một ngôi nhà, chế 
tạo một cỗ máy, ..., để thể hiện 
hình dạng bên trong của chúng, 
người thiết kế đã dùng những 
mặt phẳng cắt để mô tả những 
thiết diện của chúng trên bản vẽ 
(h.47). 


Hình 47. Thiết diện của thân máy ► 

Hình tứ diện 

Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, 
ACD, ABD và BCD gọi là hình tứ diện (hay ngắn gọn là tứ diện ) và được 
kí hiệu là ABCD. Các điểm A, B, c, D gọi là các đỉnh của tứ diện. Các 
đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, CA, BD gọi là các cạnh của tứ diện. Hai cạnh 
không có điểm chung gọi là hai cạnh đôi diện. Các tam giác ABC, ACD, 
ABD, BCD gọi là các mặt của tứ diện. Đỉnh không nằm trên một mặt gọi là 
đỉnh đôi diện với mặt đó. 

|?4| Một tứ diện ABCD có thể coi là hình chóp tam giác bằng bao nhiêu cách ? 
Hãy nói cụ thể mỗi cách. 

Đặc biệt, hình tứ diện có bốn mặt là những tam giác đều được gọi là hình 
tứ diện đều. 

[ 75 ] Các cạnh của hình tứ diện đều có bằng nhau hay không ? 

Câu hỏi và bài tộp 

1 . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh để nào đúng ? 

a) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm cho trước ; 

b) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước ; 

c) Ba điểm không thẳng hàng cùng thuộc một mặt phảng duy nhất. 



4. HlNHHNC-A 


49 



2. Em hãy giải thích vì sao các đồ vật có bốn chân như bàn, ghế,... thường dễ 
bị cập kênh. 

3. Với một cái thước thẳng, làm thế nào để phát hiện một mặt bàn có phẳng 
hay không ? Nói rõ căn cứ vào đâu mà ta làm như vậy. 

4. Cho hai mặt phẳng ( p ) và ( Q ) cắt nhau theo giao tuyến A. Trên (P) cho 
đường thẳng a và trên (Q) cho đường thẳng b. Chứng minh rằng nếu avầb 
cắt nhau thì giao điểm phải nằm trên A. 

5. Cho mặt phăng (P) và ba điểm không thẳng hàng A, B, c cùng nằm ngoài 
( p ). Chứng minh rằng nếu ba đường thẳng AB, BC, CA đều cắt mp(P) thì 
các giao điểm đó thẳng hàng. 

6 . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

a) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước ; 

b) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa 
điểm đó; 

c) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không 
chứa điểm đó. 

7. Hãy tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây : 

a) Có một mặt phẳng duy nhất đi qua hai đường thẳng cho trước ; 

b) Có một mặt phẳng duy nhất đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước ; 

c) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng mà hai đường thẳng 
đó lần lượt nằm trên hai mặt phẳng cắt nhau. 

8 . Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Một đường thẳng c cắt cả ơ và b. Có 
thể kết luận rằng ba đường thẳng a, b, c cùng nằm trong một mặt phẳng 
hay không ? 

9. Cho ba đường thẳng a, b, c không cùng nằm trong một mặt phẳng sao cho 
chúng đôi một cắt nhau. Chứng minh rằng chúng đồng quy. 

10. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm o và đường thẳng c cắt 
mp(a, b) ở điểm / khác o. Gọi M là điểm di động trên c và khác I. Chứng 
minh rằng giao tuyến của các mặt phẳng (M, a), ( M , b ) nằm trên một mặt 
phảng cố định. 

11. Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phảng (P) và một điểm s nằm 
ngoài mp (P). Gọi M là điểm nằm giữa s và A ; N là điểm nằm giữa s và B ; 

* giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là o. 


50 


4. HÌNH11NC-B 



a) Tìm giao điểm của mặt phẳng ( CMN ) với đường thẳng so. 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD) và ( CMN). 

12. Vẽ một số hình biểu diễn của một hình chóp tứ giác trong các trường hợp 
đáy là tứ giác lồi, đáy là hình bình hành, đáy là hình thang. 

13. Thiết diện của một hình tứ diện có thể là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác 
hay không ? 

14. Dùng bìa cứng cắt và dán lại để thành : 

a) Một tứ diện đều ; 

b) Một hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông và các mặt bên là những 
tam giác đều. 

v l 15. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Ba điểm A\ B’, C' lần lượt nằm trên ba 
cạnh SA, SB, sc nhưng không trùng với s, A, B, c. Xác định thiết diện của 
hình chóp khi cắt bởi mp(A'B'C'). 

16. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác SCD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SBM ) và (SAC). 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng BM và mp(X4C). 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(ABM). 



HAI ĐƯỜNG THẢNG song song 


1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt 


í?ĩì Hãy quan sát hình 48. Ta coi các mép bàn a, c 
và cạnh b của chân bàn là các đường thẳng a, 
b, c. 

a) Đường thẳng a và đường thẳng b có cùng 
nằm trên một mặt phẳng hay không ? 

b) Có mặt phẳng nào chứa hai đường thẳng a và 
c hoặc chứa hai đường thẳng bvàc hay không ? 


a 



Hình 48 


51 



Như vậy, khi cho hai đường thẳng phân biệt a 
và b trong không gian thì có thể xảy ra hai 
trường hợp : 

a) Không có mặt phẳng nào chứa cả a và b. 

Khi đó ta nói rằng hai đường thẳng avàb chéo 
nhau (h.49). 

b) Có mặt phẳng chứa cả a và b. Khi đó ta nói rằng chúng đồng phẳng. 
Trong trường hợp này, theo kết quả của hình học phẳng, có hai khả năng 
xảy ra : 

i) a và b không có điểm chung. Khi đó ta nói rằng chúng song song với 
nhau (hoặc chúng song song) và kí hiệu a II b (h.50). 


Hình 50 Hình 51 

ii) a và b có một điểm chung duy nhất. Khi đó ta nói rằng chúng cắt 
nhau. Nếu điểm chung của chúng là 1, ta nói rằng chúng cắt nhau tại / 
hoặc / là giao điểm của chúng và viết a n b = {/} hoặc a nb = I (h.51). 

ĐỊNH NGHĨA 

Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong 
một mặt phẳng. 

Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng. 

Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và 
không có điểm chung. 

4 1 

' ^ Cho tứ diện ABCD. Hãy xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AB và CD. 

4 2 

k \ Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có hay không hai đường thẳng p, q song 
song với nhau, mỗi đường đều cắt cả a và b ? 

2. Hai đường thẳng song song 

Dựa vào tiên đề ơ-clít về đường thẳng song song trong mặt phảng, ta có 
thể chứng minh được các tính chất sau đây 





Hình 49 


52 


Tính chất 1 


Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, 
có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó. 


Tính chất 2 

Hai đường thắng phân biệt cùng song song với một đường 

thẳng thứ ba thì song song với nhau. 

\ _,__ _ _ _ , 

Giả sử ( p ), (0, (R) là ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân 
biệt a, b, c, trong ẩó\a = (P)r\ ( R ), b = (Q).n ( R ), c = (P) n ( Q ) (h.52). 




Hình 52 


[?2] Có những vị trí tương đối nào giữa hai giao tuyến avàb ? 


Dùng kết quả bài tập 4 của §1, hãy chứng tỏ rằng ba giao tuyến a, b, c hoặc đồng 
quy hoặc đôi một sòng song. 

Từ đó ta có định lí sau đây : 

ĐỊNH LÍ (về giao tuyến của ba mặt phẳng) 


Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyêh phân 
biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song. 




Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng 
song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường 
thẳng đó (hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó). 


Hãy sử dụng định lí về giao tuyến của ba mặt phẳng để chứng minh hệ quả trên. 









3. Một số ví dụ 


Ví dụ 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, 
p, Q, R, s lần ỉuợt là trung điểm của các 
đoạn thẳng AB, CD, BC, DA, AC, BD. 

Chứng minh ba đoạn thẳng MN, PQ và 
RS đồng quy tại trung điểm G của mỗi 
đoạn. Điểm G đó gọi là trọng tám của tứ 
diện ABCD đã cho ịh.53). 

Giải 

Vì MP là đường trung bình của tam giác 
ABC, NQ là đường trung bình của tam 
giác ADC nên MP II AC, NQ II AC, 



c 


Hình 53 


MP - \-AC, NQ = ^AC. Vậy MP II NQ và MP = NQ, do đó tứ giác 


MPNQ là hình bình hành. Từ đó, ta suy ra các đoạn thẳng MN và PQ cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. 


Chứng minh tương tự, các đoạn thẳng MN và RS cũng cắt nhau tại trung 
điểm của mỗi đoạn. Vậy, ba đoạn thẳng MN, PQ, RS đồng quy tại trung 
điểm G của mỗi đoạn thẳng đó. □ 


Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB ) và ( SCD). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng ( MBC ), 
trong đó M là một điểm nằm giữa hai điểm s và A. 

Giải (h.54) 

a) mp(SAB) và mp(SCD) có điểm 
chung s và lần lượt đi qua hai đường 
thẳng song song AB và CD nên chúng 
cắt nhau theo giao tuyến A đi qua s và 
song song với AB và CD. 

b) mp (MBC) và mp(SAD) lần lượt đi 
qua hai đường thẳng song song BC và 

AD và có điểm chung M nên giao D c 

tuyến của chúng là đường thẳng MN Hình 54 



54 






song song với AD (N e SD ). Vậy thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt 
bởi mp (MBC) là hình thang MNCB. □ 

Câu hỏi và bài tạp 

17. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây : 

a) Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung ; 

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau ; 

c) Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau ; 

d) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. 

18. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường 
thẳng AB ; p, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD. Xét vị 
trí tương đối của hai đường thẳng MQ, NP và vị trí tương đối của haị 
đường thẳng MP, NQ. 

19. Cho tứ diện ABCD. Bốn điểm p, Q, R, s lần lượt nằm trên bốn cạnh AB, 
BC, CD, DA và không trùng với các đỉnh của tứ diện. Chứng minh rằng 

a) Bốn điểm p, Q, R, s đồng phẳng khi và chỉ khi ba đường thẳng PQ, RS, 
AC hoặc đôi một song song hoặc đồng quy ; 

b) Bốn điểm P, Q, R, s đồng phẳng khi và chỉ khi ba đường thẳng PS, RQ, 
BD hoặc đôi một song song hoặc đồng quy. 

20. Cho tứ diện ABCD và ba điểm p, Q, R lần lượt nằm trên ba cạnh AB, CD, 
BC. Hãy xác định giao điểm s của mp (PQR) với cạnh AD nếu : 

a) PR // AC ; b) PR cắt AC. 

21. Cho tứ diện ABCD. Các điểm P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD ; 
điểm R nằm trên cạnh BC sao cho BR - 2RC. Gọi s là giao điểm của 
mp (PQR) và cạnh AD. Chứng minh rằng AS = 2 SD. 

22. Gọi G là trọng tâm của tứ diện ABCD. 

a) Chứng minh rằng đường thẳng đi qua G và một đỉnh của tứ diện sẽ đi 
qua trọng tâm của mặt đối điện với đỉnh ấy. 

b) Gọi A’ là trọng tâm của mặt BCD. Chứng minh rằng GA = 3 GA'. 


A j 


ĐƯỜNG THẲNG song song 
VỚI MẶT PHẲNG 


1. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng 


Cho một đường thẳng a và một mặt phẳng (P). Ta thấy có ba trường hợp 
sau đây xảy ra : 

a) Đường thẳng a và mp(P) có hai điểm chung phân biệt. Khi đó, theo định 
lí ở § 1, đường thẳng a nằm trên mpCP), tức là a c mplP) (h.55a). 

b) Đường thẳng a và mpíP) có một điểm chung duy nhất A. Khi đó ta nói a 
và (P) cắt nhau tại A và viết an(P) = {AỊ hoặc an(P)=A (h.55b). 

c) Đường thẳng a và mpíP) không có điểm chung nào cả. Khi đó ta nói. 
rằng đường thẳng a song song với mặt phẳng (P), hoặc mặt phẳng ( p) song 
song với đường thẳng a, hoặc a và (P) song song với nhau, và viết 
ả H (P) hoặc (P) II a (h.55c). 



a) b) c) 


Hình 55 


Vậy ta có định nghĩa sau đây 


ĐỊNH NGHĨA 

II Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau 
I nếu chúng không có điểm chung. 


2. Điểu kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng 

Nhận xét 

Cho đường thẳng b nằm trong mp(P) và một đường thẳng a song song với b. 
Lấy một điểm I tuỳ ý trên a. Khi đó, nếu I thuộc (P) thì a nằm trong (P) ; 
nếu / không thuộc (P) thì a song song với (P) (h.56). 


56 







Hình 56 

Vậy ta có định lí sau đây 


ĐỊNH Ú 1 

r —7-77-777-7-7-7— 777 \ 

Nếu đường thẳng a không năm trên mặt phăng (P) và song 

song với một đường thẳng nào đó nằm trên (P) thì a song 

song với (P). 

V_______ ' 


3. Tính chất 

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Khi đó, đường thẳng a có 
song song với đường thẳng nào nằm trên (P) hay không ? Định lí sau đây 
giúp ta thấy rõ điều đó. 


ĐỊNH LÍ 2 

✓ - 7 —- 77 -77— 77" 7 

Nếu đường thẳng a song song với mặt phăng (P) thì mọi mặt 

phẳng (Ổ) chứa a mà cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song 
song với a. , 

V _______—-' 

1 (Để chứng minh định lí 2) 

Hãy vẽ qua a một mặt phẳng (0 cắt mặt \ / 

phẳng (P) theo giao tuyến b rồi dùng \ZkJ_ 
phương pháp phản chứng để chứng minh 7 ^ 
b song song với a (h.57). Hình 57 



HỆ QUẢ 1 

Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó 
song song với một đường thẳng nào đó trong mặt p hẳng. 

57 






HỆ QUẢ 2 


Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một-đường 
thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường 
thẳng đó. 


^ 0 ^ 2 (Để chứng minh hệ quả 2) 

Cho hai mặt phẳng ( p ), (Q) cùng song song với một 
đường thẳng a và (P) n ( Q ) = b. Lấy một điểm M nằm 
trên b. Hãy chứng minh rằng các giao tuyến của mp(M, a ) 
với hai mặt phẳng ( p ) và (Q) đều trùng với b và từ đó 
suy ra kết luận của hệ quả (h.58). 



\a 


„„„, , „ Hình 58 

ĐỊNH LÍ 3 

( 777 7T7~, . n 77 7 77 7 7 7“7N 

Nếu a và b là hai đường thăng chéo nhau thì có duy nhất 
một mặt phẳng chứa a và song song với b. 

V-1_1___ _ 


Chứng minh 

Lấy một điểm M nằm trên a. Kẻ qua M một 
đường thẳng b’ song song với b (h.59). Khi 
đó, theo định lí 1, hai đường thẳng a và b’ 
xác định mp(P) song song với b. 

Nếu có mặt phẳng ( Q ) khác ( p) cũng đi qua 
a và song song với b thì theo hệ quả 2, a là 
giao tuyến của ( p ) và ( Q ) nên a II b, trái 
với giả thiết. Vậy mp(.P) là duy nhất. □ 

Ví dụ 

Cho tứ diện ABCD. Gọi M là một điểm nằm trên cạnh AB (M khác A và B). 
Giả sử ( p ) là mặt phẳng qua M song song với các đường thẳng AC và BD. 
Hãy xác định thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (P). 
Thiết diện là hình gì ? 

Giải (h.60) 

Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại N và kẻ đường thẳng 
song song với BD cắt AD tại F. Khi ấy, (P) chính là mp (MNF), Gọi E là 



_ b_ 

Hình 59 


58 






giao điểm của (P) vói CD thì thiết diện là tứ 
giác MNEF. Vì đường thẳng MN song song với 
mp(ẨCD) nên mp(P) qua MN cắt mp (ACD) 
theo giao tuyến EF song song với MN. Tương 
tự, NE song song với MF. Vậy thiết diện cần 
tìm là hình bình hành MNEF. □ 


A 



c 

Hình 60 


Câu hỏi và bài tộp 

23. Cho hai đường thẳng a và b cùng song song với mp(P). Mệnh đề nào đúng 
trong các mệnh đề sau ? 

a) a và b song song với nhau ; b) a và b chéo nhau ; 

c ) a và b có thể cắt nhau ; d) a và b trùng nhau, 

e) Các mệnh đề a), b), c), d) đều sai. 

24. Cho mp(/ J ) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào đúng trong 
các mệnh đề sau đây ? 

a) Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b ; 

b) Nếu (P) song song với a thì (P) song song với b hoặc chứa b; 

c) Nếu (P) song song với a thì (P) chứa b ; 

d) Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b ; 

e) Nếu (P) cắt a thì (P) có thể song song với b ; 

f) Nếu (P) chứa a thì ( p ) có thể song song với b. 

25. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB 
và AC. 

a) Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mp(5CD). 

b) Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng ( DMN ) và ( DBC ). Xét vị trí 
tương đối của d và mp(ABC). 

26. Khi cắt tứ diện bằng một mặt phẳng thì thiết diện nhận được có thể là 
những hình nào sau đây ? 

a) Hình thang ; b) Hình bình hành ; c) Hình thoi. 


59 




27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi, o là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi 
qua o, song song với AB và sc. Thiết diện đó là hình gì ? 

28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của 
hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB, song 
song với BD và SA. 



HAI MẶT PHẲNG song song 


1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt 

Trong không gian cho hai mặt phẳng phân biệt ( p ) và (Q). 

f?ĩỉ Mặt phẳng (P) và mặt phẳng ( Q ) có thể có ba điểm chung không thẳng 
hàng hay không ? 

[?2| Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) cố một điểm chung thì chúng có bao nhiêu 
điểm chung ? Các điểm chung đó có tính chất như thế nào ? 

Như vậy khi cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và ( Q ), có thể xảy ra một 
trong hai trường hợp sau đây : 

a) (P) và ( Q ) có điểm chung. Khi đó ta biết rằng (P) và (0 cắt nhau theo 
một đường thẳng (h.óla). 

b) ( p ) và (Q) không có điểm chung. Trong trường họp này, ta nói chúng song 
song với nhau (hoặc song song ) (h.61b) và kí hiệu (P) II ( Q ), hay (Q) II (P). 




ĐỊNH NGHĨA 

I Hai mặt phẳng gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. 

Trong thực tế, chúng ta thường gặp hình ảnh của những mặt phẳng song 
song : các bậc cầu thang (h.62a), hai mặt đối diện của hộp diêm (h.62b), ... 



2. Điểu kiện để hai mặt phẳng song song 

Trong không gian cho hai mặt phẳng phân biệt ( p ) và (Q). 

[H Khẳng định sau đây có đúng không ? Vì sao ? 

Nêìi hai mặt phẳng ( p) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng 
nằm trên (P) đều song song với (Q). 

[?4| Khẳng định sau đây có đúng không ? Tại sao ? 

Nếu mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với mặt 
phẳng (Q) thì (p) song song với ( Q ). 

Bây giờ, nếu chỉ biết trong mp(P) có hai đường thẳng cắt nhau và cùng song 
song với mp(0 thì (P) có song song với (Q) hay không ? Định lí sau đây trả 
lời câu hỏi đó. 


ĐỊNH LÍ 1 

< , ~~ ~~ “ ' — 7 N 

Nêu mặt phang (P) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và 
cùng song song với mặt phẳng ( Q ) thì (P) song song với (0. 

V_______2 


Ằ 1 (Để chứng minh định lí 1) 
a) Hãy chứng tỏ rằng hai 
mặt phẳng (P) và ( Q) không 
trùng nhau. 

b) Giả sử ( p) và (ố) cắt 
nhau theo giao tuyến c. 
Hãy chứng tỏ rằng a I/ c, 
h II c và do đó suy ra điều 
vô lí (h.63). 



Hình 63 


61 



3. Tính chất 

Ta biết rằng : Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có một và chỉ 
một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Bây giờ nếu ta thay cụm 
từ "đường thẳng" trong mệnh đề trên bởi cụm từ "mặt phẳng", ta cũng có 
các tính chất tương tự như sau : 

Tính chất 1 

_ - - - \ 

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phang, có một và chỉ một 

mặt phẳng song song với mặt phẳng đó. 

V ___ 

Chứng minh 

Giả sử A là một điểm nằm ngoài mp(0. Trên 
( Q ), lấy hai đường thẳng ứ' và ố' cắt nhau. Gọi a 
và b là hai đường thẳng qua A và lần lượt song 
song với a' và h' . Theo định lí 1, hai đường 
thẳng a và b xác định mp(.P) song song với 
mp (Q) (h.64). Hình 64 

Giả sử ( 1 °') cũng là một mặt phẳng qua A và song song với (Q). Khi đó, 
(P') song song với a' và b\ do đó (P’) phải chứa a và b. Vậy ( p ) và (/ >r ) 
trùng nhau. □ 

Từ tính chất trên, ta suy ra hai hệ quả sau (h.65) 

HỆ QUẢ 1 

- - V 

Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (0 thì có duy 

nhất một mặt phẳng (P) chứa a và song song với (Q). 

\ _ 1 _____ y 

HỆ QUẢ 2 


-- ■ - \ 

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phang thứ 
ba thì song song với nhau. 




a) b) 

Hình 65 



62 






M Ch° rnpí^ 1 ) cắt hai mặt phẳng song song ( p) và 
( Q ) lần lượt theo hai giao tuyến a và b. Hỏi a và 
b có điểm chung hay không ? Tại sao ? (h.66) 

Trả lời câu hỏi trên, ta được tính chất sau đây 


Tính chất 2 



Nêu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song thì mọi mặt phẳng 
(R) đã cắt (P) thì phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng 
song song. 

V----- J 


4. Định lí Ta-lét (Thalès) trong không gian 

Ớ cấp THCS, các em đã học định lí Ta-lét trong 
mặt phảng nói về những đường thẳng song song. 
Bây giờ chúng ta sẽ học một định lí nói về 
những mặt phảng song song cũng mang tên nhà 
toán học Hy Lạp : Ta-lét. Định lí ấy được phát 
biểu như sau 



ĐỊNH LÍ 2 (Định lí Ta-lét) Thalès (624 ' 547 TCN) 

, — — — ■" 7 --\ 

Ba mặt phang đôi một song song chắn ra trên hai cát tuyến 

bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. 

V-1--- 


Định lí trên có nghĩa là : Nếu ba mặt phẳng 
đôi một song song (P), ( Q ), ( R ) cắt hai 
đường thẳng a và a' lần lượt tại A, B, c và 
A\ B,C' thi 

AB _ BC_ _ CA_ 

A'B' ~ B'C' - CA'' 

Để chứng minh định lí, gọi Bị là giao 
điểm của AC' và mp((2) rồi áp dụng định 
lí Ta-lét trong mặt phảng ( ACC' ) và trong 
mặt phẳng (C’AA r ). 



63 





Ta thừa nhận định lí sau đây, thường gọi là định lí Ta-lét đảo. 

ĐỊNH LÍ 3 (Định lí Ta-lét đảo) 

f Giả sử trên hai đường thẳng chéo nhau a và a' lần lượt lấy\ 
các điểm A, B, c và A', B', C' sao cho 
AB _ BC CA 
A'B' ~ B'C' - C'A' 

Khi đó, ba đường thẳng AABB', CC' lần lượt nằm trên ba 
mặt phẳng song song, tức là chúng cùng song song với một 
mặt phẳng. __ / 

Ví dụ 

Cho tứ diện ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự chạy trên các cạnh AD và 

BC sao cho Chứng minh rằng MN luôn song song với một mặt 

MD NC 
phẳng cố định. 

Giải (h.68) 

Vì M, N lần lượt nằm trên các đoạn 

. , _ MA NB - 

thẳng AD và BC sao cho —— = —— nên 


suy ra 


MA 

NB 


MD 

NC 


MD NC 

AD 
BC 


Vậy theo định lí Ta-lét đảo, các đường 
thẩng MN, AB, CD cùng song song với' 
một mặt phẳng (P) nào đó. Ta có thể lấy 
mp(/ > ) đi qua một điểm cố định, song song 
với AB và CD ; rõ ràng (P) cố định. □ 



Hình 68 


5. Hình lăng trụ và hình hộp 

Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường gặp nhiều đồ dùng, vật thể có hình 
dạng hình lăng trụ hay hình hộp như : hộp diêm, hộp phấn, cây thước, 
quyển sách, ... 

Định nghĩa hình lăng trụ 

Cho hai mặt phẳng ( p) và (P r ) song song. Trên (P) cho đa giác AịA 2 ...A n . 
Qua các đỉnh Aị, A 2 , A n , ta vẽ các đường thẳng song song với nhau 


64 





và lần lượt cắt mp(/ > ') tại A\, A' 2 , 

A' n (h.69). Dễ dàng thấy rằng các tứ 
giác AịA 2 A' 2 A\, A 2 A 2 A' 2 A' 2 , 

A n AịA\A' n là những hình bình hành 
và hai đa giác AịA 2 ...A n , 

A\A' 2 ...A’ n có các cạnh tương ứng 
song song và bằng nhau. 

Hình 69 

Hình hợp bởi các hình bình hành AịA 2 A' 2 A\, A 2 AịA'2,A' 2 , ..., 
AnAịAịA^ và hai đa giác A l A 2 ...A n , A\A' 2 ...A' n gọi là hình 
lăng trụ hoặc lăng trụ, và kí hiệu là AịA 2 ...A n .A\A' 2 ...A' n . 




Mỗi hình bình hành nói trên gọi là một mặt bên của hình lăng trụ. Hai đa 
giác AịA 2 ...A n , A\A' 2 ...A' n gọi là hai mặt đáy của hình lăng trụ. Các cạnh 
của hai đa giác đó gọi là các cạnh đáy ; cáq đoạn thẳng AịA\, A 2 A' 2 , ..., 
A n A' n gọi là các cạnh bên của hình lăng trụ. Các đỉnh của hai mặt đáy gọi 
là các đỉnh của hình lăng trụ. 

Nếu đáy của hình lăng trụ là tam giác, tứ giác, ngũ giác thì lăng trụ tương 
ứng được gọi là láng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác, lăng trụ ngũ giác 
(h.70). 



a) Lăng trụ tam giác b) Lăng trụ tứ giác c) Lăng trụ ngũ giác 

Hình 70 

Sau đây, ta sẽ giới thiệu một dạng đặc biệt của hình lăng trụ, đó là hình hộp. 
I Hình lãng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp. 


5 . HiNHIINC-A 


65 







Như vậy, hìríh hộp có sáu mặt (bốn mặt bên và hai mặt đáy) đều là những 
hình bình hành (h.71). Mỗi mặt có một mặt song song với nó. Hai mặt như 
thê gọi là hai mặt đối diện. 

Ị?a Có thể xem hai mặt đối diện nào đó của hình hộp là hai mặt đáy của nó 
hay không ? 


Hình hộp có tám đỉnh, hai đỉnh của hình hộp gọi là hai-đỉnh đôi diện nếu 
chúng không cùng nằm trên một mặt nào. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện 
gọi là đường chéo của hình hộp. 


Hình 71 cho ta thấy hình hộp 
ABCD.A'B'C'D' có các cặp đỉnh đối diện là 
A và C', B và D\ c và A', D và B\ và có 
các đường chéo là AC\ BDCA', DB'. 

Hình hộp có mười hai cạnh chia làm ba 
nhóm, mỗi nhóm gồm có bốn cạnh song 
song và bằng nhau. Hai cạnh gọi là hai 
cạnh đối diện nếu chúng song song 
nhưng không cùng nằm trên bất kì một 
mặt nào của hình hộp. i 



& 2 „ uì _ u _ _ u ... __„ Ẵi 

/ \ Chứng tỏ rằng bốn đường chéo của hình hộp cắt nhau tại trung điếm của môi 
đường. Điểm cắt nhau đó gọi là tâm của hình hộp. 


6. Hình chóp cụt 

Định nghĩa 

Cho hình chóp S.AịA 2 ...A n và một mặt phẳng 
( p ) không qua đỉnh, song song với mặt phẳng 
đáy, cắt các cạnh SAị , SA 2 , ..., SA n lần lượt 
tại A\, A' 2 , ..., A' n . Hình hợp bởi thiết diện 
A\A' 2 ...A' n và đáy AịA 2 ...A n của hình chóp 
cùng với các tứ giác A\A' 2 A 2 A\, A' 2 A’2 í Aị ị A 2 , 
..., A' n A\AịA n gọi là một hình chóp cụt , kí 
hiệu là A\A' 2 ...A' n .AịA 2 ...A n (h.72). 

Đáy của tíình chóp gọi là đáy lớn của hình 
chóp cụt, còn thiết diện A\A' 2 ...A' n gọi là 


s 



66 


5 . HÌNH11NC-B 




đáy nhỏ của hình chóp cụt. Các tứ giác AịA^A^Aị, A^A^A-ịAỵ, ..., 
A' n A\AịA n gọi là các mặt bên của hình chóp cụt. Các đoạn thẳng AịA \, 
A 2 A' 2 , A n A' n gọi là các cạnh bên của hình chóp cụt. 

Tuỳ theo đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác, ..., ta có hình chóp cụt tam 
giác, hình chóp cụt tứ giác, hình chớp cụt ngũ giác ,... 

Tính chất 

Vì hình chóp cụt được cắt ra từ một hình chóp nên ta dễ dàng suy ra tính 
chất sau đây 

Hình chóp cụt có : 

a) Hai đáy là hai đa giác có cạnh tương ứng song song và tỉ 
số các cạnh tương ứng bằng nhau. 

b) Các mặt bên là những hình thang. 

^ c) Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm. 

Câu hỏi và bài tộp 

29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song 
song với nhau ; 

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau ; 

c) Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng 
này đều song song với mặt phẳng kia ; 

d) Nếu hai mặt phẳng song song thì mỗi đường thẳng nằm trên mặt phẳng 
này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia ; 

e) Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song 
thì song song với nhau ; 

f) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phăng song song thì cắt mặt 
phẳng còn lại. 

30. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hình hộp là một hình lăng trụ ; 

b) Hình lăng trụ có tất cả các cạnh song song ; 

c) Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau ; 

d) Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành ; 

e) Hình hộp có các mặt đối diện bằng nhau. 


67 



31. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Chứng minh rằng có đúng hai mặt phẳng 
song song với nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng đó. 

32i Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng 
song song (P) và ( Q ). Chứng minh rằng nếu điểm M không, nằm trên ( p) 
và không nằm trên ( Q ) thì có duy nhất một đường thẳng đi qua M cắt cả a 
và b. 

33v Trong mặt phảng (P) cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, c D lần lượt vẽ 
bốn đường thẳng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên 
(py. Một mặt phẳng cắt a, b, c, d lần lượt tại bốn điểm A\ B\ C’, D'. Chứng 
minh rằng A'B'C’D’ là hình bình hành. 

34. Cho. tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của AB. Hỏi mặt phẳng (P) qua 
điểm M, song song với cả AD và BC có đi qua trung điểm N của CD 
không ? Tại sao ? CicÁil 


35. Cho hai điểm M, N lần lượt thay đổi trên hai mặt phẳng song song (P) và 

' ' IM 

(Q). Tìm tập hợp các điếm / thuộc đoạn thắng MN sao cho -C- = k, k ^ 0 

IN 


cho trước. 


36. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C'. Gọi H là trung điểm của cạnh A'B'. 

a) Chứng minh rằng đường thẳng CB' song song với mp (AHC 1 ). (loá) 

b) Tim giao tuyến d của hai mặt phẳng ( AB'C') và (ABC). Chứng minh 
rằng d song song với mp (BB'C’C). 

c) Xác định thiết diện của hình lăng trụ ABC.ABC' khi cắt bởi mp(//, d). 

37. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng 

a) mp (BDA') II mp (B’D'C ); 

b) Đường chéo AC' đi qua các trọng tâm Gj, G 2 của hai tam giác BDA' 
và B'D'C ; 

c) Gi và G 2 chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau ; 

d) Các trung điểm của sáu cạnh BC, CD, DD', D'A\ A'B\ B'B cùng nằm 
trên một mặt phẳng. 

38. Chứng minh rằng tổng bình phưoug tất cả các đường chéo của một hình 
hộp bằng tổng bình phương tất cả các cạnh của hình hộp đó. 

39. Cho hình chóp cụt ABC.ABC' có đáy lớn ABC và các cạnh bên AA', BB\ 
CC'. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và M', 
N', P' lần lượt là trung điểm của các cạnh A'B\ B’C', C'A'. Chứng minh 
MNP.M'N’P' là hình chóp cụt. 


68 



PHÉP CHIẾU SONG SONG 


1. Định nghĩa phép chiếu song song 

Trong không gian cho mặt phảng (P) và đường 
thẳng / cắt mp(F). 

Với mỗi điểm M trong không gian, vẽ đường 
thẳng đi qua M và song song hoặc trùng với /. 
Đường thẳng này cắt mp(P) tại một điểm M' 
nào đo (h.73). 



Hình 73 


Phép đặt tương ứng mối điểm M trong không gian với điểm M' 
của mặt phẳng (P) như trên gọi là phép chiếu song song lên 
mặt phẳng (P) theo phương l. 


Mặt phẳng (P) gọi là mặt phẳng chiếu, đường thẳng / gọi là phương chiếu ; 
điểm M' gọi là hình chiếu song song (hoặc ảnh ) của điểm M qua phép 
chiếu song song nói trên. 

Cho hình Tập hợp đổ ' gồm hình chiếu song song của tất cả các điểm 
thuộc gọi là hình chiếu song song (hoặc ảnh ) của hình ttữ qua phép 
chiếu nói trên. 


Bóng trên mặt đất phẳng của một vật chính là hình chiếu song song của vật 
ấy trên mặt đất (các tia sáng mặt trời được coi như song song với nhau). 

ỊnỊ Nếu điểm M thuộc mặt phẳng chiếu ( p ) thì hình chiếu song song của nọ là 
điểm nào ? 

m Cho đường thẳng a song song với phương chiếu ỉ. Hình chiếu song song của a 
(hoặc một phần của nó) là hình nào ? 

2. Tính chất 

Trong các tính chất dưới đây của phép chiếu song song theo phương /, ta chỉ 
xét hình chiếu song song của các đoạn thẳng hoặc đường thẳng không 
song song và không trùng với l. 

Tính chất 1 

. . . .. ■ - -—* . ..* > 

Hình chiêu song song của một đường thẳng là một đường thẳng. 


69 



Chứng minh (h.74) 

Xét phép chiếu song song lên mp (P) theo 
phương /. Giả sử a là một đường thẳng không 
song song và không trùng với /. Gọi M là một 
điểm bất kì của a và M' là hình chiếu của nó. 

Vì MM' song song (hoặc trùng) với / nên M' 
nằm trên mp(<2) đi qua a và song song với ỉ 
(hoặc chứa /). Mặt khác, M' nằm trên mp (P). 

Vậy M' nằm trên giao tuyến a' của hai mặt Hình 74 

phang (P) và (0. 

Ngược lại, dễ thấy mỗi điểm M' nằm trên a’ là hình chiếu của một điểm M 
nằm trên a. Vậy hình chiếu của a chính là đường thẳng a'. n 

l?3l Nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng chiếu (P) thì hình chiếu song 
song của a là hình nào ? 

|?4| Nếu đường thẳng a cắt mặt phẳng chiếu ịP) tại điểm A thì hình chiêu song 
song của a có đi qua điểm A hay không ? 



HỆ QUẢ 

---- - — \ 

Hình chiếu song song của một đoạn thẳng là một đoạn thắng, 
của một tia là một tia. 

_ĩ_1_ J 

Từ việc chứng minh tính chất 1, ta thấy hình chiếu song song của đường 
thẳng a là giao tuyến của mặt phẳng chiếu ( p ) và mp(0, trong đó (<2) là 
mặt phẳng đi qua a và song song với / hoặc chứa /. Do đó ta có 

Tính chất 2 (h.75) 

( 7 7 7 “ 7 7 ~~ ì ' 'ị 

Hình chiếu song song của hai đường thắng song song là hai 

đường thẳng song song hoặc trùng nhau. 

V___1---—7 



70 







Tính chất 3 

_ - - — — "V 

Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số của hai đoạn 

thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau). 

\_____—--- 1 - 

Tính chất 3 có nghĩa là : Nếu AB và CD là hai đoạn thẳng nằm trên hai 
đường thẳng song song (hoặc trùng nhau) có hình chiếu song song trên 
mp(P) là A'B' và C'D' thì 

A'B' AB 
CD' ~ CD 

Hình 76 minh hoạ tính chất đó. 



3. Hình biểư diễn của một hình không gian 

Ở § 1 của chương này, ta đã nêu ra một số quy tắc để vẽ hình biểu diễn của 
một hình không gian trên mặt phẳng. Các quy tắc ấy dựa trên định nghĩa 
sau đây 

ĐỊNH NGHĨA 

Hình biểu diễn của một hình trong không gian là hình 
chiếu song song của hình trên một mặt phẳng hoặc hình 
đồng dạng với hình chiêu đố. 

Như vậy, muốn vẽ đúng hình biểu diễn, ta phải áp dụng các tính chất 
nói trên của phép chiếu song song. Do đó, ngoài những quy tắc đã học 


71 







trước đây (được suy từ các tính chất 1 và 2), ta cần lưu ý thêm quy tắc sau 
(suy từ tinh chất 3): 

^ Nếu trên hình cố hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng s 
song song (hoặc trùng nhau) thì chúng chẳng những được hiểu 
diễn bởi hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song 
(hoặc trùng nhau), mà tỉ sô' của hai đoạn thẳng này còn phải 
^ bằng tỉ sô'của hai đoạn thẳng tương ứng trên hình _ 

I?51 Hình biểu diễn của hình bình hành là hình gì ? 

& CHÚ Ý 

Phép chiếu song song nói chung không giữ nguyên tỉ số của hai đoạn 
thẳng không nằm trên hai đường thẳng song song (hay không cùng 
nằm trên một đường thẳng) và không giữ nguyên độ lớn của một góc. 
Từ đó suy ra nếu trên hình có hai đoạn thẳng không nằm trên hai 
đường thẳng song song thì tỉ số của chúng không nhất thiết phải giữ 
nguyên trên hình biểu diễn. Cũng như vậy, độ lởn của một góc trên 
hình không nhất thiết được giữ nguyên trên hình biểu diễn. 

M Hình biểu diễn của hình thang là hình gì ? 

[?7j Hình biểu diễn của hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông là hình gì ? 

[?8l Có phải một tam giác bất kì đều có thể xem là hình biểu diễn của tam giác 
cân, tam giác vuông, tam giác đều hay không ? (h.77). 



A 



Hình 77 Hình 78 

[?9| Hình biểu diễn của một tứ diện đều có thể vẽ như hình 78 hay không ? 


72 




Hình biểu diễn của một đường tròn 

Người ta chứng minh được rằng : 

( —-- 

Hình chiếu song song của một đường tròn là một đường elip 

hoặc một đường tròn, hoặc đặc biệt co thể là một đoạn thang. 

Vì vậy, ta thường dùng đường elip làm hình biểu diễn của đường tròn, tâm 
của elip biểu diễn cho tâm của đường tròn (h.79, h.80). 



Hình 79 Hình 80 


1 

Giả sử tam giác ABC là hình biểu diễn của một tam giác đều. Hãy dựng hình biểu 
diễn của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều đó. 

2 

Cho một đường elip là hình biểu diễn của một đường tròn. Hãy vẽ hình biểu diễn của 
mỗi hình sau đay : 

a) Một dây cung và đường kính vuông góc với dây cung đó của đường tròn. 

b) Hai đường kính vuông góc của đường tròn. 

c) Một tam giác đều nội tiếp đường tròn. 



Tranh của Ét-se (M.c. Escher) ► 


73 





• "Chuyển động vĩnh cửu ?": Liệu nước có chảy mãi như thế không ? 


Tranh của Ét-se (M.c. Escher) 


Câu hỏi và bài tộp 

40. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau ; 

b) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau thì cắt nhau ; 

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song 
với nhau ; 

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể cắt nhau, 
trùng nhau, song song với nhau. 

41. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể song song 
với nhau ; 

b) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau ; 

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể trùng nhau ; 

d) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu song song của nó ; 

e) Một đường thẳng luôn cắt hình chiếu song song của nó ; 

f) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu song song của nó. 

42. Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A'B'C. Chứng minh rằng 
trọng tâm tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm tam giác ABC. 


74 



43 . Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện và trọng tâm của nó. 

44 . Vẽ hình biểu diễn của một tam giác vuông nội tiếp trong một đường tròn. 

45 . Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một đường tròn. 

46 . Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều. 


47 . Cho hình hộp ABCD.AịBịCịDị. Tìm điểm / trên đường chéo BịD và điểm J 


trên đường chéo AC sao cho ÍJ II BCị . Tính tỉ sô 


Tg Ị<T ( 4 


;■ Aú; 'w r V ■ *í'S 




ÔN TẬP CHƯƠNG II 


I - Tóm tắt những kiến thức Cần nhớ 

1. Một mặt phẳng được xác định nếu biết một trong các điều kiện sau đây : 

a) Mặt phẳng đó đi qua ba điểm không thẳng hàng. 

b) Mặt phẳng đó đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm ấy. 

c) Mặt phẳng đó đi qua hai đường thẳng cắt nhau. 

d) Mặt phẳng đó đi qua hai đường thẳng song song. 

e) Mặt phẳng đó đi qua một đường thẳng và song song với một đường 
thẳng chéo với đường thẳng ấy. 

f) Mặt phẳng đó đi qua một điểm và song song với một mặt phảng không 
chứa điểm ấy. 

2. Định lí về giao tuyến của ba mặt phẳng : 

Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến 
đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song. 

3. Ba đoạn thẳng nối trung điểm các cạnh đối diện của một tứ diện đồng quy 
tại trung điểm ơ của mỗi đoạn. Điểm G đó gọi là trọng tâm của tứ diện. 

4. Đường thẳng và mật phẳng song song (tức là chúng không có điểm chung): 

a) Đường thẳng a (không nằm trên mpt/ 5 )) song song với mp(F) khi và chỉ 
khi nó song song với một đường thẳng nằm trong ( p ). 

b) Nếu mp(g) đi qua đường thẳng smàa song song với mp(P) thì giao 
tuyến của mp(P) và mp(0 (nếu có) song song với a. 

c) Hai mặt phẳng cắt nhau cung song song với một đường thẳng thì giao 
tuyến của chúng song song với đường thẳng đó. 

Uĩ. (u v; ÍV;;. á- '• 75 



5. Hai mặt phẳng song song (tức là chúng không có điểm chung) : 

a) Nếu mặt phẳng ( p ) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và cùng song 
song với mp(0 thì (P) // (0. 

b) Nếu hai mặt phẳng (P) và ( Q ) song song thì mọi mp(/?) đã cắt (P) thì cắt 
(0 và các giao tuyến của chúng song song. 

c) Định lí Ta-lét : Ba mặt phảng đôi một song song chắn ra trên hai cát 
tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. 

d) Định lí Ta-lét đảo : Giả sử trên hai đường thẳng chéo nhau ơ và a' lần 

AR RC CA 

lượt lấy các điểm A, B, c và A\ B', C' sao cho : - =---Khi 

A'B' B'C' C'A' 

đó, ba đường thẳng AA’, BB\ CC’ lần lượt nằm trên ba mặt phẳng song 
song, tức là chúng cùng song song với một mặt phẳng. 

6. Hình chóp có đáy là một đa giác và các mặt bên đều là những tam giác có 
chung một đỉnh (đỉnh của hình chóp). 

7. Hình lăng trụ có hai đáy nằm trên hai mặt phẳng song song ; các mặt bên đều 
là những hình bình hành ; các cạnh bên bằng nhau và đôi một song song. 

8. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành ; bốn đường chéo của 
hình hộp đồng quy tại trung điểm của mỗi đường, điểm đó gọi là tâm của 
hình hộp. 

9. Hình chóp cụt có hai đáy nằm trên hai mặt phẳng song song ; các mặt bên đều 
là hình thang ; các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm. 

10 . Phép chiếu song song theo phương / : 

a) Không làm thay đổi sự thẳng hàng và thứ tự của các điểm thẳng hàng. 

b) Biến hai đường thẳng song song (nhưng không song song với ĩ) thành 
hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. 

c) Giữ nguyên tỉ số của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song 
song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. 

11 . Hình biểu diễn của một hình trong không gian là hình chiếu song song của 
hình đó trên một mặt phẳng hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó. 

Hình biểu diễn của đường tròn thường là đường elip hoặc đường tròn. 

II - Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Hãy nêu sự khác biệt giữa hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng 
song song. 

2. Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng. 

3. Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy. 

76 



4 . Nêu phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. 

5. Nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song. 

III - Bài tập 

1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung ; 

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau ; 

c) Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng ; 

d) Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau. 

2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

a) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau ; 

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song 
song với nhau ; 

c) Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau ; 

d) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì 
song song với nhau ; 

e) Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường 
thẳng còn lại; 

f) Một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường 
thẳng còn lại; 

g) Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt 
phẳng còn lại. 

3. Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện ? 



a) b) c) d) 



e) f) g) h) 

Hình 81 


77 




4 . Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phậng khác 
nhau. Lấy các điểm M, N lần lượt thuộc các đường chéo AC , BF sao cho 
MC = 2 AM ; NF = 2BN. Qua M, N, kẻ các đường thẳng song song với AB 
cắt các cạnh AD, AF lần lượt tại Mị, Nị. Chứng minh rằng : 

a) MNII DE ; 

b) MịNị II mp (DEF) ; 

c) mp(MNNịMị ) I/mp(DEF). 

5. Cho hình lăng trụ tam giác ABCA'B'C'. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của 
tam giác ABC và A'B'C'. Một mặt phẳng (a) cắt các cạnh AA\ BB\ cc, 
GG' lần lượt tại Aị, Bị, Cị và Gị. Chứng minh rằng : 

a) GG' song song và bằng cạnh bên của hình lăng trụ ; 

b) G x là trọng tâm của tam giác A X B X C\ ; 

c) GịG' = ị(AịA’ + B X B’ + CịC) ; GịG = ị(A x A + BịB + CịC). 

6. Cho hình hộp ABCDA'B'C'D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng 
đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB, AD và tâm o của mặt CDD'C'. 

7. Cho hình hộp ABCDA'B'C'D'. Trên ba cạnh AB, DD\ C'B' lần lượt lấy ba 

" AM D'N B'P 

điểm M, N, p không trùng với các đính sao cho —— = —— = ——;■ 

AB DU B c 

a) Chứng minh rằng mp(M7VP) và mp(AB'D r ) song song với nhau, 
b ) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(MVF). 

8 . Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy 
trên Ax và một điểm N chạy trên By sao cho AM = kBN (k > 0 cho trước). 

a) Chứng minh rằng MN song song với một mặt phẳng cố định. 

b) Tìm tập hợp các điểm I thuộc đoạn MN sao cho IM = klN. 

IV - Các câu hỏi trắc nghiệm ' 

1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và 
BC ; G là trọng tâm tam giác BCD. Khi ấy, giao điểm của đường thẳng MG 
và mp(ASC) là : 

(A) Điểm c ; 


78 


2 . 


(B) Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN ; 

(C) Điểm N ; 

(D) Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng BC. 

Cho tứ diện ABCD và ba điểm E, F, G lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, 
AD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt 
bởi mpíE^Ơ) là : 

(A) Một đoạn thẳng ; (B) Một tam giác ; 

(C) Một tứ giác ; (D) Một ngũ giác. 

3. Cho tứ diện ABCD và ba điểm /, J, K lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, 
CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt 
bởi mp ựJK) ĩà : 

(A) Một tam giác ; (B) Một tứ giác ; 

(C) Một hình thang ; (D) Một ngũ giác. 

4. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi AC n BD = I, AB n CD = /, AD n BC = K. 
Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau đây ? 

(A) (SAC) n (SBD) = SI ; (B) (SAB) n (SCO) = SJ ; 

(C) (SAD) n (SBC) = SK ; (D) (SAC) n (SAD) = AB. 

5. Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt phẳng không đi qua đỉnh nào của hình 
chóp cắt các cạnh SA, SB, sc, SD lần lượt tại A \ B\ C', D’. Gọi o là giao 
điểm của AC và BD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. 

(A) Các đường thẳng A'C\ B'D\ so đôi một chéo nhau ; 

(B) Các đường thẳng A'C’, B'D\ so đồng phẳng ; 

(C) Các đường thẳng A’C\ B'D\ so đồng quy ; 

(D) Hai đường thẳng A’C' và B’D’ cắt nhau còn hai đường thẳng A’C' và so 
chéo nhau. 

6. Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và 
ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

(A) Đường thẳng GE song song với đường thẳng CD ; 

(B) Đường thẳng GE cắt đường thẳng CD ; 

(C) Hai đường thẳng GE và CD chéo nhau ; 

(D) Đường thẳng GE cắt đường thẳng AD. 

7. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, K lần lượt là trung điểm của BC và AC, N là 
điểm trên cạnh BD sao cho BN = 2 ND. Gọi F là giao điểm của AD và 
mp (MNK). Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 


79 


8 . 


9. 


(A) AF = FD ; (B) AF = 2FD ; 

(C) AF = 3FD ; (D) = 2AF. 


Cho tứ diện đểu ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 
Cắt tứ diện bởi mp(ƠCD) thì diện tích của thiết diện là : 


(A) 


(C) 


a 


2 73 


2 

2 72 


a 


(B) 


(D) 


! 72 


a 


4 

2 73 


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi ỉ, J lần lượt là trung 
điểm của AB và CB. Khi ấy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) 
là đường thẳng song song với: 

(A) Đường thẳng AD ; (B) Đường thẳng BJ ; 

(C) Đường thẳng BI ; (D) Đường thẳng IJ. 


10 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành. Gọi A\ B\ C', D' lần 

lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, sc và SD. Tìm mệnh đề đúng trong 
các mệnh đề sau đây : > 

(A) A'B' II mp (SAĐ) ; (B) A'C' // mp (SBD) ; 

(C) mp(A'C'D) II mp (ABC) ; , (D) A'C’ IIBD. 

11 . Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho 
AM - m (0 < m < à). Khi đó, diện tích thiết diện của hình tứ diện khi cắt 
bởi mặt phẳng qua M và song song với mp(ACD) là : 

- 2 73 . , m (a-m) 2 72 . 

(A) —; (B) -^- ; 


(C) ( a + m ) 2 JĨ . (D ) (^"^) 2 73 

4 . 4 

12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành. Một mặt phẳng ( p ) 
song song với AC và SB lần lượt cắt các cạnh SA, AB, BC, sc, SD, BD tại 
M, N, E, F, I, J. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Bốn đường thẳng MN, EF, ỈJ, SB đôi một song song ; 

(B) Bốn đường thẳng MN, EF, ỈJ, SB đồng quy ; 

(C) Bốn đường thẳng MN, EF, ỈJ, SB đồng phẳng ; 

(D) Cả ba mệnh đề trên đều sai. 


80 


Bài đọc ihẽm 




PHƯƠNG PHÁP TIÊN ĐẾ TPONG HÌNH HỌC 


1. Khi mới ra đời, Hình học là môn khoa học thực nghiệm nảy sinh từ việc đo đạc, 
tính toán các đại lượng về khoảng cách giữa các địa điểm, diện tích các đám đất, thể 
tích các thùng chứa,... Thời cổ đại, người vùng Ba-bi-lon và Ai Cập đã tích luỹ được 
nhiều kiến thức hình học khá phong phú, chẳng hạn công thức Py-ta-go, định lí Ta- 
lét, công thức tính thể tích hình chóp cụt,... Dần dần Hình học trở thành một khoa học 
suy diễn, tức là thay vì dùng thực nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của các sự kiện 
hình học, người ta chứng minh bằng lập luận. Có nhiều tác phẩm hình học đã ra đời, 
nhưng nổi tiếng nhất và còn được giữ lại đến nay là tập "Cơ bản" của ơ-clít (Euclid, 
nhà toán học Hy Lạp, sống vào khoảng thế kỉ thứ ba trước Công nguyên). 

Tập "Cờ bản" của .ơ-clít gồm 13 cuốn, trong đó có 8 cuốn nói về Hình học. 
Toàn bộ nội dung môn Hình học sơ cấp của bậc Phổ thông ngày nay là một 
phần trong tác phẩm đó. Công lao to lớn của ơ-clít là đã tập hợp lại những kết 
quả của nhiều tác giả trước, sắp xếp lại và chứng minh chặt chẽ. Để xây dựng 
môn Hình học, ơ-clít đã xuất phát từ 10 tiên đề và định để được thừa nhận là 
đúng mà không chứng minh. Từ đó, dựa vào các suy luận lôgic, ông đã chứng 
minh các định lí khác. 

Như vậy, có thể nói ơ-clít là người đặt nền móng cho phương pháp xây dựng 
Hình học mà ngày nay ta gọi là phương pháp tiên đề. 


Để trình bày môn Hình học theo phương pháp tiên đề, người ta làm như sau : 

1) Không định nghĩa một số khái niệm như : điểm, đường thẳng, mặt phẳng, điểm 
nằm giữa hai điểm,'độ dài đoạn thẳng, độ lớn của góc,... Các khái niệm như vậy 
gọi là các khái niệm cơ bản. Các khái niệm khác sẽ được định nghĩa dựa vào 
những khái niệm cơ bản. Chẳng hạn, sự bằng nhau của các tam giác được định 
nghĩa dựa vào sự bằng nhau của các đoạn thẳng và sự bằng nhau của các góc. 

2) Nêu ra một số mệnh đề được thừa nhận là đúng mà không chứng minh. Các 
mệnh đề như thế gọi là tiên đề. Chẳng hạn ta thừa nhận tiên đề : "Có một và chỉ một 
đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước" hoặc tiên đề : "Có một và chỉ một 
mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước". 

Mọi mệnh đề khác đều phải được chứng minh dựa vào các tiên đề và các mệnh 
đề đã được chứng minh trước đó. 

Chúng ta cẩn chú ý rằng tuy điểm, đường thẳng, mặt phẳng không được định 
nghĩa, nhưng chúng buộc phải thoả mãn các tiên đề. Cho nên có thể nói chúng 
được định nghĩa một cách gián tiếp qua các tiên đề. 


6. HÌNH11NC-A 


81 


Euclid (khoảng 330 - 275 TCN) 


Lobachevsky (1792 -1856) 


2. Trong hệ thống các tiên đề hình học có một tiên đề gọi là tiên đề ơ-clít (nó tương 
đương với định đề V trong tác phẩm Cơ bản của ơ-clít). Tiên đề đó được phát biểu 
như sau : "Cho điểm A không nằm trên đường thẳng b thì trong mặt phẳng (A,b) 
chỉ có một đường thẳng đi qua A và không cắt b". 

Trong lịch sử, khi nghiên cứu các tiên đề của ơ-clít, nhất là định để V nói trên, các 
nhà toán học đã nghi ngờ rằng có thể chứng minh được nó dựa vào các tiên đề 
khác và nếu quả thật như vậy thì cần phải loại nó ra khỏi danh sách các tiên đề. 
Nhiều nhà toán học nổi tiếng như : Xác-kê-ri (Saccheri, 1667 - 1733), Lăm-be 
(Lambert, 1728 - 1777), Lơ-giăng-đơ-rơ (Legendre,1752 - 1833),... đã tốn nhiều 
sức lực và trí tuệ để tìm cách chứng minh định đề V nhưng không thành công. Vào 
đầu thế kỉ XIX, các nhà toán học : Gau-xơ (Gauss, 1777 - 1855), Bô-li-ai (Bolyai, 
1802 - 1860), đặc biệt là nhà toán học Nga Lô-ba-sép-xki (Lobachevsky), trong 
quá trình chứng minh định đề V của ơ-clít, đã xây dựng một Hình học mới trong đó 
không thừa nhận định đề V mà thừa nhận tiên đề phủ định định đề V : "Cho điểm A 
không nằm trên đường thẳng b thì trong mặt phẳng (A,b) có ít nhất hai đường thẳng 
đi qua A và không cắt b". 

Ngày nay, người ta thường gọi hình học đó là Hình học Lô-ba-sép-xki (một loại 
Hình học phi ơ-clít). 

Năm mươi năm sau khi Lô-ba-sép-xki công bố tác phẩm nói trên, người ta chứng 
minh được rằng Hình học Lô-ba-sép-xki không hề có mâu thuẫn và như vậy, tiên 
đề ơ-clít đúng là một tiên đề. 

Ngày nay, phương pháp tiên để đã thâm nhập vào nhiều ngành toán học khác 
nhau và nó là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng nên những bộ môn 
toán học hiện đại. 


82 


6. HÌNH11NC-B 



CHƯƠNG lil 


VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC 


Ở chương II, chúng ta đã xét quan hệ song song trong không gian. Trong 
chương này ta nghiên cứu quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng, giữa 
đường thẳng với mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng. Kiến thức về vectơ là cơ 
sở để xây dựng quan hệ vuông góc trong không gian. 

Khi học chương này, học sinh cần biết vận dụng các kiến thức đã có về 
vectơ trong mặt phẳng để áp dụng vào không gian, đồng thời bước đầu giải 
quyết được một số bài toán hình học không gian có liên quan đến các yếu 
tố vuông góc. 









VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 

Sư ĐỒNG PHẲNG Của các VECTƠ 


1. Vectơ trong không gian 

Khái niệm vectơ và các phép toán vectơ đã được đề cập trong chương trình 
hình học lớp 10. Tuy nhiên, khi đó tất cả các vectơ mà chúng ta xem xét 
đều nằm trên cùng một mặt phẳng. 

ở chương II, chúng -ta đã làm quen với việc 
nghiên cứu hình học không gian mà đối 
tượng của nó là các hình có thể khổng cùng 
nằm trong một mặt phẳng. Chẳng hạn, tứ 
diện ABCD là một hình có tính, chất đó và 

như thế các vectơ AB, BC, CD không cùng 
nằm trong một mặt phẳng nào cả (h.82). 

Trong chương này, chúng ta sẽ nói đến các 
vectơ trong không gian. Vectơ, các phép toán 
vectơ trong không gian được định nghĩa hoàn 
toàn giống như trong mặt phẳng, chúng cũng 
có các tính chất đã biết nên không nhắc lại. Sau đây, chúng ta nêu lên một 
số hoạt động và ví dụ nhằm mục đích ôn tập lại những kiến thức đã có về 
vectơ trong mặt phẳng để áp dụng vào không gian. 


Cho hình hộp ABCDA'B'C'D' với tâm 0 
(h.83). ' B 

a) Hãy chỉ ra trên hình 83 những vectơ bằng 
nhau khác vectơ õ và kiểm tra tính đúng đắn 
của đẳng thức 

ÃC'= ÃB+ ÃD+ ÃA’. (1) 

b) Chứng minh rằng 

AB + ¥c' + DV = ÃD + ĩỹc' + ££ = ÃÃC. 



Hình 82 



Hình 83 




CHÚ Ý 

Công thức (1) gọi là quy tắc hình hộp (để tìm tổng của ba vectơ). 


84 




2 

Cho tứ diện ABCD với trọng tâm G vá các trung điểm các cạnh của nó (h.84). 
Hãy chỉ ra trên hình 84 những vectơ khác õ bằng nhaú và kiểm tra xem đẳng thức 



c B’ 


Hình 84 Hình 85 

3 

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Đặt AA' = a, AB = b, Ăc = c (h.85). 

1) Hãy biểu thị mỗi vectơ B'C, RC’ qua các vectơ ã, b, c. 

2) Gọi G' là trọng tâm tam giác A'B'C'. Biểu thị vectơ AG’ qua ã, b, c. 

Ví dụ 1 

Cho tứ diện ABCD. 

1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng tỏ rằng 

MN = |(ÃD + BC) = ~(ÃC + BÔy 

2. Chứng minh rằng điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD khi và chỉ khi 
một trong hai điều kiện sau xảy ra : 

a) GA + GB + GC + GD = 0 Ị 

b) PG = -ị(/M + PB + PC + PD ) với mọi điểm p. 

Giải (h.86) 

1. Sử dụng quy tắc ba điểm, ta có 

~MN = MẴ + ÃD + DN, 

MĨĨ = MB + BC + ÕV. 


85 



Do MA+ MB = 0 
và DĨV + cw = õ 

nên ÃĨN = ị(ÃD + BC). 

Tương tự như trên, ta có 

ÃĨN = ị(ÃC + BD). 

2. a) Ta có 

GẲ + GB = 2GM, c 

' _ í _ t Hình 86 

GC + GD = 2 GN. 

Điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD khi và chỉ khi 

GM + GN = õ hay 2 (GM + GN) = ố. 

Điều này tương đương với GA + GB + GC + GD = ổ. 
b) G là trọng tâm của tứ diện ABCD khi và chỉ khi 

GĂ + GB + GC + GD = õ. 

Điều này có nghĩa là với điểm p bất kì, ta có 

PĂ-ĨÕ + ĨB-PÕ+PC -PG + PD-PG =0, 

hay PG = ị(PẤ + PB + PC + PD). □ 

4 



Ví dụ 2 

Cho tứ diện ABCD có AB = c, CD = c', AC = b, BD = b', BC = a, AD = a'. 
Tính góc giữa các vectơ BC và DA. 

Giải. Ta có 

BC.DẪ = BC.(ÕC + CẤ) = CB.CD - CB.CA 

= UcB 2 + CD 2 - BD 2 ) - UcB 2 + CA 2 - AB 2 ) 

2 2 

= ị(AB 2 + CD 2 - BD 2 - CA 2 ). 

2 


Từ đó góc ( BC , DA) xác định bởi 

—-♦ — c 2 + c' 2 - b 2 -b' 
cos {BC, DA) = — 


2 aa' 


□ 


86 



2. Sự đồng phẳng của các vectơ. Điểu kiện để ba vectơ đồng phẳng 

Ta biết rằng, với hai đường thẳng phân biệt cho trước trong không gian, 
luôn có mặt phẳng song song với hai đường thẳng đó. Nhưng nói chung, 
không có mặt phẳng song song với ba đường thẳng phân biệt cho trước. 
Nếu có mặt phẳng như vậy thì ta nói rằng ba vectơ nằm trên ba đường 
thẳng ấy là đồng phẳng. 

ĐỊNH NGHĨA 

I Ba vectơ gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song 

II song với một mặt phẳng. 



ba vectơ ã, b, c đồng phảng khi 

và chỉ khi bốn điểm 0, A, B, c cùng nằm trên một mặt phẳng hay ba đường 
thẳng OA, OB, oc cùng nằm trong một mặt phẳng. 


Bài toán 1 


Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần 
lượt là trung điểm của AB và CD. 

Chứng minh rằng ba vectơ BC, MN, 

AD đồng phẳng. 



4 (Để giải bài toán 1) 

Gọi p và Q lần lượt là trung điểm của AC và 
BD. Khi đó MPNQ là hình bình hành. Từ 
đó, hãy suy ra điều phải chứng minh (h.88). 


A 



87 



Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng 

Từ định nghĩa ba vectơ đồng phẳng và sự khai triển một vectơ theo hai 
vectơ không cùng phương trong hình học phẳng, -chúng ta có thể chứng 
minh được định lí sau (h.89). 

ĐỊNH LÍ 1 

_ — -N 

Cho ba vectơ ã, b, c, trong đó a và b không cùng 

phương. Điều kiện cần và đủ để ba vectơ ã, b, c đồng 

phẳng là có các số m, n sao cho c = mã + nb. Hơn nữa, các 
số m, n là duy nhất. 

\ ___ 



Hình 89 

5 

Chứng minh rằng 

1) Nếu có mả + nb + pc = õ và một trong ba số m, n, p khác không thì ba vectơ ã, 
b, c đồng phẳng ; 

2) Nếu a, b, c là ba vectơ không đồng phẳng và mã + nb + pc =0 ữùm = n=p = 0. 

Bài toán 2 

Cho tứ diện ABCD. Các điểm M và N 
lần lượt là trung điểm của AB và CD. 

Lấy các điểm p, Q lần lượt thuộc các 
đường thẳng AD và BC sao cho 

PẪ = kPD, QB = kQC (k * 1). Chứng 
minh rằng các điểm M, N, p, Q cùng 
thuộc một mặt phẳng (h.90). 

6 (Để giải bài toán 2) 

1) Từ hệ thức PA = kPD, hãy chứng tỏ 

—; MẴ- kMD 
MP = 


A 



\-k 




Tương tự, ta cũng có 

—* MB-kÃĨC 

MỌ --——— 

ỉ-k 

2) Từ hai đẳng thức trên, chứng minh rằng 

~MP + ldQ = -^—MN. 
k-l 

Vậy các điểm M, N, p, Q cùng thuộc một mặt phẳng. 

Định lí 1 nói đến điều kiện để có thể biểu thị một vectơ qua hai vectơ 
không cùng phương. Định lí dưới đây sẽ nói về biểu thị một vectơ qua ba 
vectơ không đồng phẳng. 

ĐỊNH LÍ 2 

( 7 7 7 7 7 \ 

Nếu ã, b, c là ba vectơ không đồng phẳng thì với mỗi vectơ 

d, ta tìm được các sốm, n, p sao cho ả = ma + nb + pc. Hơn 
nữa, các sốm, n, p là duy nhất. 

Chứng minh 

Từ điểm o, ta đặt OA = ã, OB = b, 

oc = c, OD = d thì o, A, B, c không 
cùng thuộc một mặt phẳng. 

Từ điểm D kẻ đường thẳng song song (hoặc 
trùng) với đường thẳng oc, cắt mặt phảng 
(OAB) tại điểm D' (h.91). Khi đó 

OD = ỠD' + DĨ 3. 

Theo định lí 1, ta có các số m, n sao cho 
OD' = ma + nb. Ngoài ra do D'D và c 
cùng phương nên có số p để D'D = pc. Vậy Hình ỌJ 

OD = mã + nb + pc. ' 

Giả sử còn có OD = m'a + n'b + p'c thì 

(m - m')a + (n - n')b + (p - p')c = 0. 

Vì ã, b, c không đồng phảng nên m-m’-n-n'~p-p' = 0 hay m = m', 
n = n',p=p'. Suy ra các số m, n, p là duy nhất. □ 

89 




Bài toán 3 

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Xét các điểm M và N lần lượt thuộc các đường 
thẳng A'C và C'D sao cho MA' = kMC, NC' = IND (kvàl đều khác 1 ). 

Đặt BA = ã, BB' = b, BC - c. 

a) Hãy biểu thị các vectơ BM và BN qua các vectơ ã, b, c. 

b) Xác định các số k, ỉ để đường thẳng MN song song với đường thẳng BD’. 
Giải (h.92) 

a) Từ giả thiết ta có : 


D 


— BA 1 - kBC 
BM = —— , do đó 


BM = 


ì-k 

1^,1- k . 
-—-a + -— -b - ——I 
1 -k 1 -k 1 -k 



>D’ 


— BC' - IBD 

BN =--—- 7 —, do đó 

1 -/ 

BN = --l—a + -^—b + c. 

1-7 1-/ 

b) Vì BO’ và C’D là hai đường thẳng chéo nhau và N thuộc đường thẳng C’D 
nên đường thẳng MN không thể trùng với đường thẳng BD’. Vậy đường 

thẳng MN song song với đường thẳng BD’ khi và chỉ khi MN - pBD 1 . 

Do MN. = BN - BM nên ta có 

MN = l — - ìữ + í—ỉ— - — l —ìè + ị ỉ + 7^—V 
V 1 - / \-k) U-/ 1 -k) V 1 -k) 

Mặt khác BD’ = ã + b +c (quy tắc hình hộp) mà ã, b, c là ba vectơ 
không đồng phẳng nên 

/ 1 


MN = pBD’ o 


ỉ-l 1 -k 
1 1 


= p 


-—---—- = p <=>/ = -1, k = -3 ,p = — 
l-l 1-k 4 


1 + 


1-k 


= p 


90 



Vậy khi k = -3, / = -1 thì đường thẳng MN và đường thẳng BD' song song 
với nhau. □ 


Câu hỏi và bài tạp 

1. Ba vectơ ã, b, c có đồng phẳng không nếu một trong hai điều sau đây 
xảy ra ? 

a) Có một vectơ trong ba vectơ đó bằng 0. 

b) Có hai vectơ trong ba vectơ đó cùng phưcmg. 

2. Cho hình chóp S.ABCD. 

a) Chứng minh rằng nếu ABCD là hình bình hành thì SB + SD — SA + sc. 
Điểu ngược lại có đúng không ? 

b) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Chứng tỏ rằng ABCD là hình bình hành 
khi và chỉ khi SA + SB + sc + SD = 4 so. 

.3. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm 
của tam giác ABC và A'B'C\ I là giao điểm của hai đường thẳng AB' và 
A'B. Chứng minh rằng các đường thẳng GI và CG' song song với nhau. 

4. Cho hình hộp ABCDA'B'C'D'. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của CD và 
DD' ; G và G' lần lượt là trọng tâm của các tứ diện A'D’MN và BCCD'. Chứng 
minh rằng đường thẳng GG' và mặt phẳng {ABBA r ) song song với nhau. 

5. Trong không gian cho tam giác ABC. 

a) Chứng minh rằng nếu điểm M thuộc mp(ABC) thì có ba số X, y, z mà 
x + y + z = 1 sao cho' OM = XOA + yOB + zOC với mọi điểm o. 

b) Ngược lại, nếu có một điểm 0 trong không gian sao cho 
OM = xOA + yOB + zOC, trong đó .X + y + z = 1 thì điểm M thuộc 
mp(ABC). 

6. Cho hình chóp S.ABC. Lấy các điểm A', B\ C' lần lượt thuộc các tia SA, SB, 
sc sao cho SA = aSA\ SB = bSB', sc = cSC', trong đó a, b, c là các số thay 
đổi. Chứng minh rằng mặt phẳng ( A'B'C 0 đi qua trọng tâm của tam giác 
ABC khi và chỉ khi a + b + c = 3. 


91 



HAI ĐƯỜNG THẲNG VUỔNG góc 


1. GÓC giữa hai đường thẳng 

Cho hai đường thẳng A|, À 2 bất kì trong không 
gian. Từ điểm o nào đó, ta vẽ hai đường thẳng 
ÁA' 2 lần lượt song song (hoặc trùng) vái ^ 

Aị, A 2 . Dễ thấy rằng khi điểm o thay đổi thì 
góc giữa A'| và À '2 không thay đổi (h.93). Vì 
vậy ta có định nghĩa sau 

ĐỊNH NGHĨA 1 Hình 93 

Góc giữa hai đường thẳng Aị và A 2 là góc giữa hai đường 
thẳng A'ị và A '2 cùng đi qua một điểm và lần lượt song song 
(hoặc trùng) với Aj vổ A 2 . 

Nhận xét 

1) Để xác định góc giữa hai đường thẳng Aị và A 2 , ta có thể lấy điểm o 
nói trên thuộc một trong hai đường thẳng đó. 

2) Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 90°. 

3) Nếu Mị, m 2 lần lượt là vectơ chỉ phưong của các đường thẳng Aj, A 2 và 
(Mj, m 2 ) = a thì góc giữa hai đường thẳng Aj và A 2 bằng a nếu a < 90° 
và bằng 180° - a nếu a > 90°. 

Ví dụ 1 

Cho hình chóp S.ABC có 
SA = SB = sc - AB = AC - avà BC = aji . A 
Tính góc giữa hai đường thẳng sc và AB (h.94).. 
pTỊ Các mặt của hình chóp S.ABC là những tam 

giác có gì đặc biệt ? Hình 94 






92 




Giải 

Cách 1. Ta tính góc giữa hai vectơ sc và AB. 
Ta có 


C0s( sc, s> = 

|SC.Ufl a 2 


SAAB + AC.AB 


a 2 

~ + 0 
- 2 


1 

2 


Suy ra (SC, AB) = 120°. 


Vậy góc giữa hai đường thẳng sc và AB bằng 60°. 

Cách 2. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của SA, SB, AC, Khi đó MN // AB, 
MP // sc. Để tính góc giữa hai đường thẳng sc và AB, ta cần tính NMP. 


Ta có 


MN = MP = 

2 


SP.ĨỆ 


BI* 


BP 2 + SP 2 = 2 NP 2 + ~ 
2 


Vậy NP 2 = 

4 

Mặt khác 


NP 2 = NM 2 + MP 2 - 2MN.MP cos NMP, 


do đó cos NMP - -4— - -1 suy ra VMP = 120°. 

2.^4 2 

2 2 

Vậy góc giữa hai đường thẳng sc và /45 bằng 60°. □ 

2. Hai đường thẳng vuông góc 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu gốc 
giữa chúng bằng 90°. 


93 



Khi hai đường thẳng avà b vuông góc với nhau, ta còn nói gọn là hai đường 
thẳng ứ và ố vuông góc, và kí hiệu a -L b hay b La. Như vậy a Lb <=> ũ.v =0, 
ở đó ũ và V lần lượt là các vectơ chỉ phương của a và b. 

Từ định nghĩa trên, ta có nhận xét sau 


Nhận xét 

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì 
vuông góc với đường thẳng còn lại. 

Ã 1 

/ \ Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng nhau (hình hộp như thế gọi 
là hìnhhộp thoi). Hãy giải thích tại sao AC -L B'D'. 

Ví dụ 2 

Cho hình hộp thoi ABCD.A'B'C'D’ có tất 
cả các cạnh bằng a và 

ABC = BBĂ = BBC = 60°. 

Tính diện tích tứ giác AB'CD. 

Giải (h.95) 

Trước hết ta dễ thấy AB'CD là hình bình 
hành, ngoài ra B'C = a = CD nên AB'CD 
là hình thoi. Ta sẽ chứng minh AB'CD là 
hình vuông. 

Thật vậy, ta có 


A D 



CB’CD = (CB + BB').BA = CB.BA + ĨỈĨT.BA = --- + -- = 0. 

2 2 


Vậy có CB’ X CD, do đó AB'CD là hình vuông. 
Từ đó diện tích hình vuông AB'CD băng a . □ 

Ví dụ 3 

Cho hình tứ diện ABCD, trong đó AB X AC, 

AB X BI). Gọi p và Q là các điểm lần lượt B 
thuộc các đường thẳng AB và CD sao cho 

RA = kPB, QC - kQD (k * 1). Chứng 
mình rằng AB và PQ vuông góc với nhau 
(h.96). 


A 



D 

Hình 96 


94 





& 2 (Để giải ví dụ 3) 

Biểu thị PQ theo PA, AC, CQ và PQ theo PB, BD, DQ để có 

(1 - kịPQ = ÃC- kBD. 

Tính tích vô hướng của (1 - k)PQ với AB. Từ đó suy ra điều phải chứng minh. 

Ví dụ 4 

Tính các góc giữa các cặp đường thẳng DA và BC, DB và AC, DC và AB 
của tứ diện ABCD, biết rằng DA = BC = a, DB = AC = b, DC = AB = c. 

Giải 


Theo kết quả ở ví dụ 2 § 1, ta có 


cos (BC, DA) = 


c 2 -b 2 


Vậy góc giữa hai đường thẳng BC và AD là a mà cosa 


c 2 -b 2 


Tương tự như trên, nếu gọi /3 và y lần lượt là góc giữa các cặp đường thẳng 
AC và BD, AB và DC thì 


cos/? = 


2 2 
a - c 

a 2 - b 2 


cos Y = -—— 


□ 


Cầu hỏi và bài tạp 

7. Mỗi khẳng định sau có đúng không ? 

a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song 
với nhau. 

b) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc 
với nhau. 

8. a) Cho vectơ n khác 0 và hai vectơ ã, b không cùng phương. Chứng minh 

rằng nếu vectơ n vuông góc với cả hai vectơ d và b thì ba vectơ n, ã, b 
không đồng phảng. v 

b) Chứng minh rằng ba vectơ cùng vuông góc với vectơ n * 0 thì đồng 
phẳng. Từ đó suy ra các đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng 
thì cùng song song với một mặt phẳng. 

95 

Ị 

V ' 


9. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = sc và ASB = BSC = CSA. Chứng minh 
rằng SA 1BC, SB 1 AC, sc 1 AB. 

10. Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng nếu AB.AC = AC.AD = AD.AB 
thì AB 1 CD, AC _L BD, AD 1BC. Điều ngược lại có đúng không ? 

11. Cho hình tứ diện ABCD có AB = AC = AD và BAC = 60°, BAD = 60°, 

CAD = 90°. Chứng minh rằng : 

a) AB1CD; 

b) Nếu / và / lần lượt là trung điểm của AB và CD thì IJ _L AB và IJ -L CD. 


ĐƯỜNG THẢNG vuông góc 



VỚI MẶT PHẲNG 


1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 


Bài toán 1 


Cho hai đường thẳng cắt nhau b và c cùng nằm trong mặt phẳng ( p ). 
Chứng minh rằng nếu đường thẳng a vuông góc với cả b và c thì nó vuông 
góc với mọi đường thẳng nằm trong (P). 


Êl 1 (Để giải bài toán 1) 

" ^ • Kí hiệu Ũ, V, w, 7 lần lượt là vectơ chỉ 


phương của các đường thẳng a, b, c, d, 
trong đó d là đường thẳng bất kì nằm trong 
\P) (h.97). Giả thiết của bài toán có nghĩa 
là ữ.v - ũ.w - 0. 



Hãy chứng tỏ ũ.7 = 0. 


Hình 97 


Khi a vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) thì ta nói 
rằng đường thẳng a vuông góc với mặt phảng (P). Vậy ta có định nghĩa 


96 



ĐỊNH NGHĨA 1 

I Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó 

II vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. 


Khi đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng ( p ), ta còn nói mặt phẳng (P) 
vuông góc với a hoặc a và (P) vuông góc với nhau, và kí hiệu a 1 (P) hoặc 
(P)lẳ. 

Từ bài toán 1 và định nghĩa trên, ta có định lí sau nói về điều kiện để 
đường thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau. 


ĐỊNH LÍ 1 

— 71 —7 7 77 7T7T77 —71 ——— 

Nếu đường thắng d vuông góc với hai đường thắng căt nhau 

a và b cùng nằm trong mặt phẳng (P) thì đường thẳng d 

vuông góc với mặt phẳng (P). 


& 2 

/ * Chứng tỏ rằng nếu một đường thẳng vuông góc với hai 
cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh 
thứ ba, tức la phải chứng minh (h.98): 


a -L ABÌ 
a -L AC) 


=> a J_ BC. 


a 



2. Các tính chất 


Hình 98 


Từ định nghĩa nêu trên, ta có các tính chất sau : 

Tính chất 1 

(—7777-——7—7 71 77“ 7 777 777 7 7~^ 

Có duy nhất một mặt phang (P) đi qua một điểm o cho trước 

và vuông góc với một đường thẳng a cho trước. 

\ _ 7 _____ J 


Tính chất 2 

( —777“7-T77—7—7“7- 71 -7—7-7—777 77 7“^ị 

Có duy nhất một đường thắng ầ đi qua một điếm o cho 

trước và vuông góc với một mặt phẳng (P) cho trước. 

V. _—- 

Nhận xét 

• Mặt phẳng (P) nói trong tính chất 1 được xác định bởi hai đường thẳng phân 
biệt h và c cùng đi qua điểm o và cùng vuông góc với đường thẳng a (h.99). 

97 


7. H)NH11NC-A 







Hình 99 


Hình 100 


• Đường thẳng A trong tính chất 2 là giao tuyến 
của hai mặt phẳng (0 và ( R ) cùng đi qua o và 
lần lượt vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau 
a và b nằm trong mặt phẳng (P) (h.100). 

• Từ tính , chất 1, ta thấy có duy nhất một mặt 
phẳng vuông góc với AB tại trung điểm o của đoạn 
thẳng AB. Mặt phẳng đó gọi là mặt phẳng trung 
trực của đoạn thẳng Atì (h.101). 

Dễ thấy rằng mặt phẳng trung trực của đoạn 
thẳng là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút 
của đoạn thẳng đó. 

Hình 101 

3 

Tìm tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. 

Trong chương II, ta đã đề cập đến quan hệ song song giữa hai đường thẳng, 
giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phảng. Kết hợp với các tính chất 
nêu trên, ta có thể chứng minh được một số tính chất nói về mối liên hệ giữa 
quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. 

3. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường 
thẳng và mặt phẳng 

Tính chất 3 (h. 102) 





98 


7. HÌNH11NC-B 




Tính chất 4 được viết gọn là : 



(P)m\ 

a Lự)] 


=> a 1 (Ổ) 



. ự) La 

(Q) L a Ị => </>>//«?>. 

i.F) * (Ổ). 


Nhận xét 

Trong tính chất 3, nếu ta thay các cụm từ 
"mặt phẳng" thành "đường thẳng", "đường 



Hình 103 


thẳng" thành "mặt phẳng", còn các từ khác giữ nguyên thì ta có tính chất 4. 


Tính chất 5 (h. 104) 

7*7 77 7 7 77-7—7—N 

a) Cho đường thắng a và mặt phăng (P) song song với nhau. 

Đường thẳng nào vuông góc với (P) thì cũng vuông góc với 'a. 

b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa 
đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì 
chúng song song với nhau. 


99 





Hình 104 


Tính chất 5 được viết gọn là : 

'}=> b 1 a ; 
b lự) í 

• a <2 ( p) 

a 1 b > =ì> a I/ (P). 

( p ) ± b 

4. Định lí ba đường vuông góc 

Phép chiếu vuông góc 


Một trường hợp thường gặp của phép chiếu song song là phép chiếu 
vuông góc. 


ĐỊNH NGHĨA 2 

Phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương ỉ vuông góc 
với mặt phẳng (P) gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P). 

Vì phép chiếu vuông góc lên mật phẳng (P) là trường hợp đặc biệt của phép 
chiếu song song nên nó có mọi tính chất của phép chiếu song song. Phép 
chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) còn được gọi đom giản là phép chiếu lên 
mặt phẳng (P). Nếu X' là hình chiếu vuông góc của hình X trên mpCP) thì ta 
cũng nói X’ là hình chiếu của X trên mặt phẳng (P). 

Định lí ba đường vuông góc 

ĐỊNH LÍ 2 

Cho đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P )' và 
đường thẳng b nằm trong (P). Khi đó, điều kiện cần và đủ đểb 
vuông góc với alàb vuông góc với hình chiếu a’ của a trên (P). ^ 

Chứng minh 

Nếu a nằm trong (P) thì kết quả là hiển nhiên. 

Nếu a không nằm trong (P) thì ta lấy hai 
điểm phân biệt A vắ B thuộc a. Gọi A’ và 
B’ lần lượt là hình chiếu của A và B trên 
(P), khi đó hình chiếu á của đường thẳng 
a trên (P) chính là đường thẳng đi qua hai 
điểm A' và B’ (h. 105). 



100 





Vì b cz (P) nên b _L AA'. 

Vậy nếu b -L a thì b _L mp(< 2 ', a), do đó b 1 a’. 

Ngược lại, nếu b ± a' thì b J_ mp(ứ', a ), do đó b ±a. □ 

5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 

Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Ta có định nghĩa sau (h.106) 




Hình 106 

ĐỊNH NGHĨA 3 

Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng ( p ) thì tơ nói 
rằng góc giữa đường thẳrìg a và mặt phẳng (P) bằng 90°. 

Nếu đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P) thì 
góc giữa a và hình chiếu a' của nó trên (P) gọi là góc giữa 
đường thẳng ứ và mặt phẳng (P). 

Lưu ý rằng góc giữa đường thẳng và mặt phang không vượt quá 90°. 

Ví dụ 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a;SA± mp(ABCL)). 

1 . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB 
và SD. 

a) Chứng minh rằng MNIIBD và sc 3- ( AMN )." 

b) Gọi K là giao điểm của sc với mp (AMN). Chứng minh tứ giác AMKN 
có hai đường chéo vuông góc. 

2. Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phẳng ( ABCD ) khi SA = ayỊĨ , 
AB = a. 


Giải (h.107) 

1. a) Hai tam giác vuông SAB và SAD 
bằng nhau có các đường cao tương 
ứng là AM và AN nên BM = DN. Mặt 
khác, tam giác SBD cân tại đỉnh s 
nên MN song song với BD. 

Ta có BC 1 (SAB) nên BC X AM ; mặt 
khác SB X ẠM, do đổ AM X sc. 

Tương tự, AN X sc. Vậy sc X (AMN). 

b) Do MN // BD mà BD X ( SAC ) nên 
MN X (SAC), từ đó MN X AK. 

2. Ta có AC là hình chiếu của sc trên mặt phẳng ( ABCD ). Mặt khác 

AC = ã\IĨ, SA = a\l 2 nên SCA = 45°. Vậy, góc giữa sc và mặt phẳng 
(ABCD) bằng 45°. □ 

Câu hỏi và bài tạp 

12. Khẳng định "Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt 
trong mặt phẳng ( p ) thì nó vuông góc với (P)" có đúng không ? Vì sao ? 

13. Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng ( p ). Các mệnh đề sau đúng hay sai ? 

a) Nếu a // (jP) và ồ X (P) thì b -La. 

b) Nếu a II (P) và b X a thì b X ( p). 

c) Nếu a H (P), b II a thì b II (P). 

14. Cho điểm s có hình chiếu trên mpCP) là H. Với điểm M bất kì trên ( p) 
(M không trùng H), ta gọi đoạn thẳng SM là đường xiên, đoạn thẳng HM là 
hình chiếu của đường xiên đó. Chứng minh rằng : 

a) Hai đường xiên bằng nhau khi và chỉ khi hai hình chiếu của chúng 
bằng nhau. 

b) Với hai đường xiên cho trước, đường xiên nào dài hơn thì có hình chiếu 
dài hơn và ngược lại, đường xiên nào có hình chiếu dài hơn thì dài hơn. 

15. Cho tứ diện ABCD. Tìm điểm o cách đều bốn đỉnh của tứ diện. 

102 






16. Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc và AB = a, 
BC = b, CD = c. 

a) Tính độ dài AD. b) Chỉ ra điểm cách đều A, B, c, D. 

17. Cho hình tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, oc đôi một vuông góc. 
á) Chứng minh tam giác ABC có ba góc nhọn. 2 f t i 

b) Chứng minh rằng hình chiếu H của điểm o trên mp (ABC) trùng với trực 
tâm tam giác ABC. 

s _ -. , , 1 111 

c) Chứng minh rang ——jr = —— + —7T + — - 7 T- 

OH 2 OA 2 OB 2 oc 2 

18. Cho hình chóp S.ABC có SA X mp(ABC) và tam giác ABC không vuông. Gọi 
H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng : 

a) AH, SK, BC đồng quy ; 

b) sc X mọ(BHK) ; 

c) HK 1 mp (SBC). 

19. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA - SB = sc = b. 
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 2 \ ị £ 

a) Chứng minh rằng SG X (ABC). Tính SG. 

'b) Xét mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng sc. Tìm hệ 
thức liên hệ giữa a và b để (P) cắt sc tại điểm Cj nằm giữa s và c. Khi đó 
hãy tính diện tích thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp(.P). 

20. a) Cho tứ diện ABCD có AB -L CD, AC -L BD. Chứng minh rằng AD X BC. 
Vậy, các cạnh đối diện của tứ diện đó vuông góc với nhau. Tứ diện như thế 
gọi là tứ diện trực tâm. 

b) Chứng minh các mệnh đề sau đây là tương đương : 

i) ABCD là tứ diện trực tâm. 

ii) Chân đừơng cao của tứ diện hạ từ một đỉnh trùng với trực tâm của mặt. 
đối diện. 

iii) AB 2 + CD 2 = AC 2 + BD 2 = AD 2 + BC 2 . 

c) Chứng minh rằng bốn đường cao của tứ diện trực tâm đồng quy tại một 
điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tứ diện nói trên. 


103 




HAI MẶT PHẲNG vuông góc 



Cho hai mặt phẳng (P) và ( Q ). Lấy hai 
đường thẳng avầb lần lượt vuông góc với 
(P) và (0 (h.108). Khi đó, góc giữa hai 
đường thẳng a và b không phụ thuộc vào 
cách lựa chọn chúng và được gọi là góc 
giữa hai mặt phẳng (P) và (Q). 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Góc giữa hai mặt phẳng là 

góc giữa hai đường thẳng 
lần lượt vuông góc với hai 
mặt phẳng đó. 



Hình 108 


Cách xác định góc giữa hai mặt phảng 

ỊnỊ Khi hai mặt phẳng (P) và (Q) song song hoặc trùng nhau thì góc giữa 
chúng bằng bao nhiêu ? 


Bây giờ, giả sử (p) và (Q) cắt nhau 
theo giao tuyến A. Ta vẽ một mặt 
phẳng (R) vuông góc với A và gọi p, 
q lần lượt là giao tuyến của ( R ) với 
(P) và ( R ) với (0. Khi đó, góc giữa 
(P) và (Q) bằng góc giữa p và q. 

Thật vậy, trong mp(/?), xét các 
đường thẳng a và b lần lượt vuông 
góc với p và q thì a J_ ( p ), b -L ( Q ) 
và dễ thấy góc giữa hai đường thẳng 
a, b bằng góc giữa hai đường thẳng 
p, q (h.109). Như vậy ta có : 



Hình 109 




CHÚ Ý 

Khi hai mặt phăng (P) và ( Q ) cắt nhau theo giao tuyến A, để tính 
góc giữa chúng, ta chỉ việc xét một mặt phẳng ( R ) vuông góc với 
A, lần lượt cắt ( p ) và ( Q ) theo các giao tuyến p và q. Lúc đó, góc 
giữa ( p ) và ( Q) bằng góc giữa hai đường thẳng p, q. 


104 




Cho hình chóp S.ABC có SA _L {ABC). Gọi ọ 
là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC). 
Chứng minh rằng $ 45(7 = SggQ.cosọ, ở đây 

kí hiệu S ABC lả diện tích tam giác ABC. 

Giải (h.110) 

Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Do 
SA _L mp(AỔC) nên SH X BC. Suy ra SHA — ọ 
và AH = SH.cosọ. Từ đó ta có 



Hình 110 



S A gQ = BC.AH = —BC.SH.COSỌ = S^g^.cosọ. □ 

Mở rộng kết quả của ví dụ trên, ta có định lí tổng quát sau đây : 

ĐỊNH LÍ 1 


Gọi s là diện tích của đa giác Jíftrong mặt phẳng (P) và S' 
là diện tích hình chiếu Jíf' của Jíftrên mặt phẳng (P r ) thì 
S' = 5.COS ẹ, trong đố ọ là góc giữa hai mặt phẳng ( p ) và (P'). 


2. Hai Itìặt phẳng vuông góc 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng 
bằng 90°. g 

Khi hai mặt phẳng (P) và ( Q ) vuông góc với nhau 
thì ta còn nói gọn là hai mặt phẳng (P) và ( Q ) 
vuông góc, kí hiệu (P) ± ( Q ) hay ( Q ) 1 (P). 


Cho hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đội một vuông 
góc (h.111). Hãy chỉ ra các đường thẳng lần lượt vuông 
góc với các mặt phẳng {ABC), ( ACD ), {ABD) và từ đó 
suy ra các mặt phẳng ấy đôi một vuông góc. 



Hình 111 


Điều kiện để hai mạt phảng vuông góc 

Định lí dưới đây nói về một điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. 
ĐỊNH Ú 2 


Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với một 
mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. 



105 






Chứng minh (h. 112) 

Giả sử (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng a 
mà a vuông góc với mp(0. Gọi H là giao 
điểm của a và ( Q ) thì H thuộc giao tuyến c 
của ( p ) và (0. Trong (0), kẻ đường thẳng b 
đi qua H và vuồng góc với c. Khi đó, góc 
giữa ( p ) và (0 chính là góc giữa a và b. Vì 
a -L ( Q) nên a ± b, từ đó suy ra hai mặt 
phẳng (P) và ( Q ) vuông góc với nhau. □ 

Ngược lại, nếu cho hai mặt phẳng vuông góc Hìníĩ 112 

với nhau thì mặt phẳng này cố chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

kia hay không ? Định lí 3 sau đây trả lời câu hỏi đó. 

Tính chất của hai mặt phẳng vuông góc 

ĐỊNH LÍ 3 

y -- “ -- N. 

Nếu hai mặt phẳng ( p ) và ( Q ) vuông góc với nhau thì bất cứ 
đường thẳng a nào nằm trong (/-’), vuông góc với giao tuyến 
của (P) và ( Q ) đều vuông góc với mặt phẳng (0. 


Chứng minh (h.l 12) 

Gọi c là giao tuyến của (P) và (0, H là giao điểm của a và c. Trong 
mp(<2), kẻ đường thẳng b đi qua điểm H và vuông gọc với c. Khi đó, góc 
giữa (P) và ( Q ) chính là góc giữa a và b. Vì ( p ) ± (0 nên a Lb. Như vậy, 
ta có đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng b, c cắt nhau cùng 
thuộc (0, suy ra a 1 (0. 

Từ định lí 2 và định lí 3, ta dễ dàng suy ra các hệ quả sau : 

HỆ QUẢ 1 (h.l 13) 


□ 


Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau và A là 
một điểm nằm trong (P) thì đường thẳng a đi qua điểm A và 
vuông góc với ( Q ) sẽ nằm trong ( p ). 


Hệ quả 1 được viết gọn là : 

(P) -L (Ổ) ' 


Ae(P) 
aUQ) 
A e a 


a c (P). 


T 


Hình 113 


106 




Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng 
thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba. 

Hệ quả 2 được viết gọn là : 

(P)n(Q) = a 
( P) -L (R) Ufll (R). 

(ô) ± (R) J 



Hình 114 


Từ định lí 2, ta nhận thấy nếu đường 
thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) 
thì qua a có vô số mặt phẳng 
vuông góc với ( p ) (h.115). Vậy 
khi a không vuông góc với ( p ) thì 
có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và 
vuông góc với ( p ) ? 

Hệ quả sau sẽ trả lời câu hỏi đó. 



Hình 115 


Qua đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P) có 
duy nhất một mặt phẳng ( Q ) vuông góc với mặt phẳng ( p ). 


2 (Để chứng minh hệ quả 3) 

• Lấy điểm o thuộc a, dựng đường thẳng 
b đi qua điểm o và vuông góc với (P). 
Hãy chứng tỏ mp(a, b ) chính là mp(0 
phải tìm (h. 116). 

• Sử dụng hệ quả 2 để chứng minh tính 
duy nhất của mặt phẳng (0. 





Hĩnh 116 


107 





3. Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 

Trong chương II, ta đã nêu định nghĩa hình lăng trụ. Ở phần này, ta sẽ xét 
một số hình lăng trụ đặc biệt. 




• Các mặt bên của hình 
lăng trụ đứng là hình gì ? 

• Các mặt bên của hình 
lăng trụ đứng có vuông 
góc với mặt đáy không ? 


Các mặt bên của hình 
lăng trụ đều có bằng 
nhau không ? 


Hình hộp đứng có bao 
nhiêu mặt là hình 
chữ'nhật ? 


Sáu mặt của hình hộp chữ 
nhật có phải là những 
hình chữ nhật không ? 
Ngược lại, một hình hộp 
mà sáu mặt của nó là hình 
chữ nhật có phải là hình 
hộp chữ nhật không ? 


108 


















ĐỊNH NGHĨA 3 

HÌNH VẼ 


Hình lập phương 

Là hình hộp chữ nhật có 
tất cả các cạnh bằng 
nhau (h.121). 



--- 

Ỵ 


Hình hộp chữ nhật mà 
diện tích các mặt đều 
bằng nhau có phải là 
hình lập phương hay 
không ? 


s 

s 

1 

lình 12 

ỉ 


Bài toán 


Tính độ dài đường chéo của hình hộp chữ nhật khi biết độ dài ba cạnh xuất 
phát từ một đỉnh là a, b, c (a, b, c gọi là ba kích thước của hình hộp chìữnhật). 


Giải (h.122) 

Từ ÃC' = ÃB + ÃD + ÃA' 
và ÃBÃD = AỎÃA’ = ÃDÃA' = 0 

ta có AC' = a 2 + b 2 + c 2 
hay AC' = \la 2 + b 2 + c 2 . 


B c 



A' D' 

Hình 122 


Tương tự các đường chéo còn lại cũng bằng yja 2 +b 2 + c 2 . 

[?3l Độ dài đường chéo của hình lập phương cạnh a bằng bao nhiêu ? 


□ 


4. Hình chóp đểu và hình chóp cụt đểu 

ĐỊNH NGHĨA 4 


Một hình chóp được gọi là hình chóp đều nếu đáy của nó là 
đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau. s 














Ta biết rằng đối với một hình chóp bất kì, đường thẳng vuông góc với mặt 
đáy kẻ từ đỉnh gọi là đường cao của hình chóp. 

Pm| Các kết quả sau đây về hình chóp đều có đúng không ? Vì sao ? 

• Một hình chóp là hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều 
và đường cao của hình chóp đi qua tâm của đáy (tâm của đa giác đều 
chính là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp đa giác đó). 

• Một hình chóp là hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều 
và các cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 

s 

ĐỊNH NGHĨA 5 Ã 

Khi cắt hình chóp đều bải một /p'k\ 

mặt phẳng song song với đáy /iị 1 ù\ 

để được một hình chóp cụt thì 
hình chóp cụt đó được gọi là 

hình chóp cụt đều. 

Đoạn nối tâm của hai đáy được gọi là 
đường cao của hình chóp cụt đều. 

[?5| Tại sao trong hình chóp cụt đều, các mặt 
bên là những hình thang cân bằng nhau ? 

a 2 a 3 

Hình 124 

Em eó biết 




Nhiều Kim tự tháp (từ 
Hán - Việt nghĩa là cái 
tháp hình chữ kim 'ỂỀ2, 
tức là hình chóp) đã được 
xây dựng ở Ai Cập bắt 
đầu khoảng 2500 năm 
trước công nguyên. Các 
tháp đó là những ngôi mộ 
của vua, hoàng hậu, ... 



110 






Kim tự tháp Kê-ốp (Chéops) (ở hình trên) là tháp lớn nhất. Nó được coi là một 
trong bảy kì quan của thế giới. Đó là một hình chóp tứ giác đều, đáy là một hình 
vuông có cạnh dài khoảng 230m, ngày xưa có chiều cao khoảng 147m, ngày 
nay chỉ còn cao 138m do bị xói mòn ở đỉnh. Trong hơn 4000 năm, đó là kiến trúc 
cao nhất thế giới. Mãi đến thời Trung cổ mới có một số nhà thờ cao hơn. Tháp 
nặng khoảng 6 triệu tấn và được tạo thành bởi hơn 2 300 000 tảng đá. 

Ở bên trong kim tự tháp Kê-ốp có "buồng của vua" dạng hình hộp chữ nhật, dài 
20 "cánh tay", rộng 10 "cánh tay", cao 11,18 "cánh tay" ("cánh tay" là đơn vị độ 
dài thời cổ, xấp xỉ 52,5cm). số đo khá lẻ 11,18 này đã hấp dẫn các nhà khảo cứu : 
phải chăng có thể giải thích điều này khi tính độ dài đường chéo hình hộp và độ 
dài đường chéo mặt bên của hình hộp đó ? 


Câu hỏi và bài tạp 

21. Các mệnh đề sau đúng hay sai ? 

a) Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song 
với nhau ; 

b) Hai mặt phảng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì vuông góc 
với nhau ; 

c) Qua một đường thẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc 
với một mặt phẳng cho trước ; 

d) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với 
hai mặt phảng cắt nhau cho trước ; 

e) Các mặt phẳng cùng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một 
mặt phẳng cho trước thì luôn đi qua một đường thẳng cố định ; 

0 Hình lăng trụ có hai mặt bên là hình chữ nhật là hình lăng trụ đứng ; v> 1 
g) Hình chóp có đáy là đa giác đều và ba cạnh bên bằng nhau là hình chóp đều. 1} 

22. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c. Nếu I ệ ' í ■ ; 

AC' = BD' =B'D = 'ia 2 + b 2 + c 2 Ị ' . 

thì hình hộp đó có phải là hình hộp chữ nhật không ? Vì sao ? ; l v L 

23. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. 

a) Chứng minh rằng AC' vuông góc với hai mặt phẳng ( A'BD ) và (B'CD'). 

b) Cắt hình lập phương bởi mật phẳng trung trực của AC'. Chứng minh thiết 
diện tạo thành là một lục giác đều. Tính diện tích thiết diện đó. 

24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và SA _!_ (. ABCD ), SA = X. 
Xác định X để hai mặt phẳng (SBC) và (SDC) tạo với nhau góc 60°. 

a nạ 


111 



25. Cho hai mặt phảng vuông gÓG (P) và ( Q) có giao tuyến A. Lấy A, B cùng thuộc 
A và lấy c e (P), D 6 ( Q ) sao cho AC X AB, BD X AB và AB = AC = BD. 
Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (a) đi qua 
điểm A và vuông góc với CD. Tính diện tích thiết diện khi AC = AB - BD = a. 

26. Hĩnh hộp ABCD.A'B'C'D' là hình hộp gì nếu thoả mãn một trong các điều 

kiện sau ? X „ 

a) Tứ diện AB’CD' có các cạnh đối bằng nhau ; {}ậ. } 

b) Tứ diện AB'CD' có các cạnh đối vuông góc ; 

c) Tứ diện AB’CD'ra tứ diện đều. ị 1 

( 27. Cho hai tam giác ACD, BCD nằm trên haí mặt phẳng vuông góc với nhau 
và AC = AD = BC - BD = a, CD = 2x. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của 
AB và CD. 

a) Tính AB, IJ theo a và .V. ' 

b) Với giá trị nào của X thì hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) vuông góc ? 

28. Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa mp(F) và mp(ABC) 
là ẹ (ẹ * 90°); hình chiếu của tam giác ABC trên mp(P) là tam giác A'B'C’. 
Chứng minh rằng 

S A'B'C' = $ABC ■ COSỢ>. 

Hướng dẫn. Xét hai trường hợp : 

a) Tam giác ABC có một cạnh song song hoặc nằm trong mpOP); 

b) Tam giác ABC không có cạnh nào song song hay nằm trong mp(P). 



KHOẢNG CÁCH 


1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng 

Để đi đến khái niệm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phậng hoặc 
một đường thẳng, ta xét hình chiếu vuông góc của điểm đó trên mặt phẳng 


112 


hoặc đường thẳng. Trên hình 125a), ta có H là hình chiếu của M trên 
mpCP) và trên hình 125b), ta có H là hình chiếu của M trên đường thẳng A. 


H A 

a) b) 

Hình 125 

Ta có định nghĩa sau : 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) (hoặc đến đường 
thẳng A) là khoảng cách giữa hai điểm M và H, trong đố H là 
hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng (P) (hoặc trên đường 
thẳng A). 

Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) được kí hiệu là d(M ; (P)). 
Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng A được kí hiệu là d(M ; A). 

ỊnỊ Trong các khoảng cách từ M đến một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (P), 
khoảng cách nào là nhỏ nhất ? 

[ 72 ] Cũng câu hỏi như trên nếu thay mặt phẳng (P) bởi đường thẳng A. 

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai 
mặt phẳng song song 

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng 
(P). Với hai điểm A, B bất kì trên a, hiển 
nhiên ta có d(A ; (P)) = d(B ; (P)) (h.126). 

Như vậy, d(A ; (P)) không phụ thuộc vào vị 
trí của điểm A khi A thay đổi trên a. Từ đó ta 
có định nghĩa 

rv Hình 126 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song 

với a là khoảng cách từ một điểm nào đó của a đến mặt phẳng (P). 

113 






8. HlNHIINC-A 


Kí hiệu khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với 
nó là d(a ; (P)). 

HH Khi đường thẳng a song song với mặt phẳng ( p ), trong các khoảng cách từ một 
điểm bất kì của a đến một điểm bất kì của (P), khoảng cách nào là nhỏ nhất ? 

Cho hai mặt phẳng song song ( p ) và ( Q ). Khi 
ấy, dễ thấy d(A ; (0) = d(B ; (Q)) với A, B là 
hai điểm bất kì thuộc (P), tức là d(A ; (Q)) 
không phụ thuộc vào vị trí của điểm A khi A 
thay đổi trên (P) (h.127). 

Từ đó ta có định nghĩa 



Hình 127 


ĐỊNH NGHĨA 3 

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách 
từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. 

Kí hiệu khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ( p ) và (0 là d((P ); (Q)) 
thì d((P) ; (Ổ)) = d(A ; (0) = d(C ; (P)), trong đó A là một điểm nào đó 
thuộc (P) và c là một điểm nào đó thuộc (0. 

|?4| Trong các khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt thuộc hai mặt phẳng 
song song, khoảng cách nào là nhỏ nhất ? 

3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 
Bài toán 

Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Tìm đường thẳng c cắt cả a và b 
đồng thời vuông góc với cả a và b. 

Giải 

Do a và b chéo nhau nên có duy nhất 
mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng b và 
song song với đường thẳng a. 

Mặt phẳrig (P) đi qua a và vuông góc 
với (0 cắt đường thẳng b tại điểm J. 

Gọi c là đường thẳng đi qua J và vuông 
góc với ( Q ) thì c nằm trong mp(P), do 
đó c. cắt a tại điểm /. Khi ấy c là đường 
thẳng phải tìm (h. 128). □ 



114 


Thuật ngữ 

Đường thẳng c nói trên gọi là đường vuông góc 
chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b. 
Nếu đường vuông góc chung cắt hai đường thẳng 
chéo nhau tại / và / thì đoạn thẳng // gọi là đoạn 
vuông góc chung của hai đường thẳng đó (h.129). 

ĐỊNH NGHĨA 4 



Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài 

đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó. 


I?sl Trong các khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường 
thẳng chéo nhau, khoảng cách nào là nhỏ nhất ? 


Nếu gọi ( p ) và (0 là hai mặt phẳng 
song với nhau lần lượt đi qua hai đường 
ứ và ồ thì rõ ràng : 

IJ = d(a ; (0) = d(b ; (P)) 

- d((P ); (Ổ)) (h.130). 

Vậy ta có : 

Nhận xét 

1) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một 
trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó, chứa đường thẳng 
còn lại. 

2) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa 
hai mặt phẳngsong song lần lượt chứa hai đường thẳng đó. 

4. Một sô' ví dụ 


song 

thẳng 



Ví dụ 1 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B'C'D' có AB = a, AD = b, AA' - c. 

a) Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACCA'). 

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC'. 

c) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (AB'C) và ( ACD ) trong trường 
hợp a = b = c. 


D 


Giải (h. 131) 

a) Kẻ BH vuông góc với AC, do 

BH _L AA' 

nên B//1 (ACC'A0. 

Yậy d(B ; (ACCAO) = BH. Ta có 
BH. AC = BA.BC. 

hay SH = gfr . 

b) BB' và AC' chéo nhau mà BB' II (ACCA') 
nên 

* d{BB' ; AC') = ; (ACCAO) = ; (ACCAO) = ~ r === ^ 

dĩ +í . 2 

c) Dễ thấy mp(AB'C) và mp(A'C'D) song song với nhau. Do a = b = c nên 
ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương. Khi đó, gọi K và K' lần lượt là tâm của 
hai hình vuông ABCD và A'B'C'D' thì mp {KK'D'D) là mặt phẳng trung trực 
của A'C'. Từ đó suy ra mp (KK'D'D) vuông góc với mp (DA'C r ). Kẻ KI 
vuông góc với giao tuyến DK' của hai mặt phẳrìg đó thì KI 1 mp (A'C'D). 
Vậy khoảng cách giữa hai mặt phảng ( AB'C ) và {A'C'D) bằng KI. 

Ta có tam giác KK'D vuông tại K nên 

1 1 1 _ 1 1 3 

KI 2 ~ DK 2 + KK' 2 ~ ịa^ĩỊ + a 2 ~ a 2 ’ 


A 



B' C' 

Hình 131 


.. 1X ' tn - a ^ 

tức là KI = • 

3 


Chú ý rằng BD’ vuông góc với hai mặt phẳng ( ACB '), ( DA'C ’) và đi qua * 
tâm G, G’ của hai tam giác đều AB’C, DA'C’. Từ đó suy ra khoảng cách cần 

tìm cũng bằng GG' và bằng ^BD\ □ 


Ví dụ 2 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA _L (. ABCD ) và 
SA = a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
a) SB và AD ; b)BDvàSC. 


116 






Giải (h.132) 

a) Ta có AD _L ( SBA ), kẻ AH vuông góc với 
SB thì AH là đường vuông góc chung của SB 
vầAD. Vậy 

d(AD ; SB) = AH. 

Vì AH là đường cao của tam giác vuông cân 
SAB nên 

AH = ĩệ. 

2 

Từ đó d{AD ; SB) = Hình 132 

b) Ta có BD vuông góc với mp(&4C) tại tâm o của hình vuông ABCD. 
Trong mp(SẨC), kẻ OK vuông góc với sc thì OK là đường vuông góc 

chung của BD và sc. Dễ thấy dịBD ; SC) = OK = ~AI (AI là đường cao 

của tam giác vuông SAC ). Ta có 

11111 
AI 2 ~ AS 2 + AC 2 - a 2 + 2a 2 

nên AI = từ đó d(BD ; sc ) = □ 

Câu hỏi và bài tộp 

29. Cho tứ diện ABCD có AC = BC = AD = BD - a, AB = c, CD = c'. Tính 
khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD. 

30. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc tạo bởi 

cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30°. Hình chiếu H của điểm A trên mặt 
phẳng (A'B'C') thuộc đường thẳng B'C'. V V '. f 

a) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy. 

b) Chứng minh rằng hai đường thẳng AA' và B'C' vuông góc, tính khoảng 
cách giữa chúng. 

31. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng BC' và CD 

32. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = AA' = a, AC' = 2 a. 

a) Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phảng (ACD r ). 

b) Tìm đường vuông góc chung của các đường thẳng AC' và CD'. Tính 
khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy. 



117 



33. Cho hình hộp thoi ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a và 

BAD = BAA' = DAA' = 60°. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy 
(ABCD) và (A'B'C'D'). 

34. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật và AB = 2a, BC = a. Các 
■' cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng aV2. 

a) Tính khoảng cách từ s đến mặt phẳng đáy ( ABCD ). 

b) Gọi É\ầF lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD ; K là điểm bất 
kì thuộc đường thẳng AD. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường 
thẳng EF và SK không phụ thuộc vào K, hãy tính khoảng cách đó theo a. 

35. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng nếu AC — BD, AD = BC thì đường 
vuông góc chung của AB và CD là đường thẳng nối trung điểm của AB và 
CD. Điều ngược lại có đúng không ? 

ỒN TẬP CHƯƠNG III 

I - Tóm tắt những kiến thức cần nhớ 

1. Định nghĩa vectơ và các phép toán vectơ trong không gian cũng giống như 
trong mặt phẳng. Ngoài ra : 

a) Ba vectơ gọi là đồng phẳng khi các giá của chúng cùng song song với 
một mặt phẳng. 

b) Điều kiện cần và đủ để ba vectơ ã, b, c đồng phảng là có ba số m, n, p 
không đồng thời bằng 0 sao cho ma + nb + pc = 0. 

c) Nếu ba vectơ a, b, c không đồng phẳng thì mỗi vectơ d đều có thể 
viết dưới dạng d - ma + nb + pc, với các số m, n,p duy nhất. 

2. Hai đường thẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90°. 

3. - Một đường thẳng gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc 
với mọi đường thẳng trong mặt phẳng đó. 

- Đường thẳng a vuông góc với mp(F) khi và chỉ khi a vuông góc với hai 
đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong ( p ). 

- Định lí ba đường vuông góc : Đường thẳng b nằm trên mp (P) vuông góc 
với đường thẳng a (a không vuông góc với (PỴ) khi và chỉ khi nó vuông 
góc với hình chiếu (vuông góc) của a trên ( p ). 

- Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng và hình 
chiếu của đường thẳng đó trên mặt phẳng (nếu hình chiếu đó là một điểm 
thì xem góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng 90°). 


118 


4. - Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc 
với hai mặt phẳng đo. 

- Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90°. 

- Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là măt phẳng 
này chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. 

5. - Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (đường thẳng) là khoảng 
cách từ điểm đó đến hình chiếu của nó trên mặt phẳng (đường thẳng). 

- Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a là 
khoảng cách từ một điểm nào đó của a đến mặt phang ( p ). 

- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm 
bất kì của mặt phảng này đến mặt phẳng kia. 

6. - Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là độ dài của đoạn 
vuông góc chung //, trong đó Ị, J là các giao điểm của đường vuông góc 
chung của a và b với a và b. 

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa 
một trong hại đường thẳng đó và mặt phảng song song với nó, chứa đường 
thẳng còn lại. 

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai 
mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó. 

7. - Mặt phẳng đi qua trung điểm o của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB 
gọi là mặt phẳng trung trực của AB. 

- Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng là tập hợp các điểm cách đều 
hai đầu mút của đoạn thẳng đó. 

- Tập họp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là đường thẳng 
vuông góc với mặt phẳng (ABC) và đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ABC. Đường thẳng đó được gọi là trục của tam giác ABC. 

II - Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tứ diện và A’ là trọng tâm tam 
giác BCD. Các khẳng định sau đúng hay sai ? 

a) GA + GB + GC + GD = õ ; 

b) MA + MB + MC + MD — 4MG với M là một điểm tuỳ ý ; 

c )GẲ = ~ÃA'; 

3 

d ) ÃB + ÃC + ĂD = 3ÃÃ/. 


119 





2. Trong không gian, hãy nêu cách chứng minh : 

a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng ; 

b) Đường thẳng vuồng góc với mặt phẳng ; 

c) Hai mặt phảng vuông góc với nhau. 

3. Hãy nêu cách tính : 

a) Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng ; 

b) Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ; 

c) Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song với nó ; 

d) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ; 

e) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. 

III - Bài tập 

1. Tứ diện OABC có OA = OB = oc = a và AOB = AOC = 60°, BOC = 90°. 

~ a) Chứng tỏ rằng ABC là tam giác vuông và OA 1BC. 

b) Tìm đường vuông góc chung IJ của OA và BC ; tính khoảng cách giữa 
hai đường thẳng OA và BC. 

c) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (ABC) và ( OBC ) vuông góc với nhau. 

2. ) Cho hình chóp S.ABC có SA - SB = sc = a, ASB = 120°, BSC = 60°, 

CSĂ = 90°. 

a) Chứng tỏ rằng ABC là tam giác vuông. 

b) Tính khoảng cách từ s đến mặt phảng (ABC). 

3. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA 1 (ABCD). Hai điểm 
M và N lần lượt thay đổi trên hai cạnh CB và CD, đặt CM = V, CN = y. Tìm 
hệ thức liên hệ giữa V và y để : 

a) Hai mặt phẳng (SAM) và (SAN) tạo với nhau góc 45° ; 

b) Hai mặt phẳng (SAM) và (SMN) vuông góc với nhau. 

4. Tam giác ABC vuông có cạnh huyền BC nằm trong mp(P), cạnh AB và AC 
lần lượt tạo với mp(P) các góc p và Ỵ. Gọi a là góc tạo bởi mp (P) và 

mp(AfiC). Chứng minh rằng sin 2 a = sin 2 p + sin 2 ỵ. 

5. Cho tứ diện OABC có OA, OB, oc đôi một vuông góc với nhau và OA = a, 
OB = b, oc = c. Gọi H là hình chiếu của o trên mặt phẳng (ABC). Tính 
diện tích các tam giác HAB, HBC và HCA. 

6. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại 
đỉnh c, CA = a, CB = b ; mặt bên ABBA' là hình vuông. Gọi (P) là mặt 

phẳng đi qua c và vuông góc với A5'. 


120 



- là hình gì ? . 

b) Tính điên tích thiết diện nói trên. 

7. Một tứ diện được gọi là gần đều nếu các cạnh đối bằng nhau từng đôi một. 

Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương đương : ' 

,f a) Tứ diện ABCD là gần đểu ; 

/ Ub) Gấc đoạn thẳng nối trung điém Cặp cạnh đối diện đôi một vuông góc\ 
V ỊArôi nhau; : - ■" * V 

c) Các trọng tuyến (đoạn thẳng nối đỉnh với trọng tâm mặt đối diện) / 

bằng nhau ; / 

d) Tổng các gỗc tại mỗi đỉnh bằng 180 ò . ...... 

8. Cho tứ diộn ABCD. Cắt tt điện đó theo các cạnh AB, AC, AD và trải các 
mặt ABC, ACD, ADB lên mặt phẳng (BCD) (xem hình 133). Hình phẳng 
gồm các tam giác BCD, AịBC , A 2 CD, A 3 BD gọi là hình khai triển của 
tứ diện ABCP trên mặt phẳng (BCD). 



a) Chứng tỏ hình khai triển của tứ diện gần đều ABCD trên mp (BCD) làm 
thành một tam giác nhọn. 

b) Dùng bìa cứng cắt và dán để có một tứ diện gần đều. 

IV - Các câu hỏi trắc nghiệm 

1. Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

(A) ÕG - -{ÕĂ + ÕB + ÕC + Õd) ; (B) GA + Gẻ + GC + GD = õ ; 

4 

(C) Ãõ = ị{ÃB + Ãc + ÃDÌ ; (D) Ãõ = ị(ÃB + ÃC + Ãd). 

3 )4 

2. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

(A) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song 
với nhau; 

(B) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc 
với nhau ; 

(C) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song 
thì vuông góc với đường thẳng kia ; 

(D) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc 
với nhau thì song song với đường thẳng còn lại. 

3. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a 1 (P). 
Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

(A) Nếu b HẬP) thì b ± a ; (B) Nếu b 1 {P) thì b//a; 

(C) Nếu b II a thì b 1 (P ); (D) Nếu b La thì b II (P). , 

4. Tim mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song ; 

(B) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì 
song song ; 

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một dường thẳng thì 

song song ; \ 

(D) Hai mặt phảng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì 
song song. 

5. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

(A) Hai mặt phảng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt 
phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia ; 


122 


9. HÌNH11NC-B 


(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì 
vuông góc với nhau ; 

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì 
song song với nhau ; 

(D) Ba mệnh đề trên đều sai. 

6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc 
với một đường thẳng cho trước ; 

(B) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và 
vuông góc với một mặt phẳng cho trước ; 

(C) Có duy nhất một mặt phảng đi qua một điểm cho trước và vuông góc 
với một mặt phẳng cho trước ; 

(D) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc 
với một đường thẳng cho trước. 

7. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Nếu hình hộp có hai mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật; 

(B) Nếu hình hộp có ba mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật; 

(C) Nếu hình hộp có bốn mặt là hình chữ nhật thì nó là hìrih hộp chữ nhật; 

(D) Nếu hình hộp có năm mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật. 

8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Nếu Hình hộp có hai mặt là hình vuông thì nó'là hình lập phương ; 

(B) Nếu hình hộp có ba mặt chung một đỉnh là hình vuông thì nó là hình 
lập phương ; 

(C) Nếu hình hộp có sáu mặt bằng nhau thì nó là hình lập phương ; 

(D) Nếu hình hộp có bốn đường chéo bằng nhau thì nó là hình lập phương. 

9. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Tìm mệnh đề đúng trong các 
mệnh đề sau : 

(A) S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bên của nó là tam giác cân ; 

(B) S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bên của nó là tam giác cân với đỉnh s ; 

(C) S.ABC là hình chóp đều nếu góc giữa các mặt phẳng chứa các mặt bên 
và mặt phẳng chứa đáy bằng nhau ; 

(D) S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bẽn có diện tích bằng nhau. 

10. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau thì nằm trong 
mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia ; 


123 


(B) Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau thì vuông góc 
với mặt phẳng chứa đường thảng này và song song với đường thẳng kia ; 

(C) Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo 
nhau nếu nó vuông góc với cả hai đường thẳng đó ; 

(D) Các mệnh đề trên đều sai. 

11. Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB = AC = AD = 3. 
Diện tích tam giác BCD bằng 

<A)^p; (B) —— ; (C)27; ■ (D) y. 

12. Hình hộp ABCDA'B'C’D’ cóAB = AA' = AD = avà ẤAB = A'AD = BAD = 60°. 
Khi đó, khoảng cách giữa các đường thẳng chứa các cạnh đối diện của tứ 
diện A’ABD bằng : 

(A) ^ệ- ; (B) ; (C) ajĩ ; (D) 

2 2 2 


BÀI TẬP ỔN CUỐI NĂM 

1. Cho tam giác ABC và các điểm M, N, p iần lượt là trung điểm của các cạnh 
BC,CA,AB. 

a) Xét bốn tam giác APN, PBM, NMC, MNP. Tìm phép dời hình biến tam 
giác APN lần lượt thành một trong ba tam giác còn lại. 

b) Phép vị tự nào biến tam giác ABC thành tam giác MNP ? 

c) Xét tam giác có ba đỉnh là trực tâm của ba tam giác APN, PBM và 
NCM. Chứng tỏ rằng tam giác đó bằng tam giác APN. Chứng minh điều đó 
cũng đúng nếu thay trực tâm bằng trọng tâm, hoặc tâm đường tròn ngoại 
tiếp, hoặc tâm đường tròn nội tiếp. 

2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Gọi M, N, p, Q lần lượt là 
trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Kẻ MM', NN', pp\ QQ lần 
lượt vuông góc với CD, DA, AB, BC. 

a) Gọi / là giao điểm của MP và NQ. Phép đối xứng tâm Dị biến các 
đường thẳng MM\ NN\ pp\ QQ’ thành những đường thẳng nào ? 

b) Chứng tỏ rằng bốn đường thẳng MM\ NN\ pp\ QQ' đồng quy tại một 
điểm. Nhận xét gì về vị trí điểm đồng quy và hai điểm 1,0 ? 


124 



3. Cho tam giác ABC và hai hình vuông ABMN, ACPQ như hình 134. 

a) Xác định phép quay biến tam giác ABQ thành tam giác ANC. 

Q 


p 


B c 

Hình.134 

b) Chứng tỏ rằng hai đoạn thẳng BQ, CN bằng nhau và vuông góc với nhau. 

c) Gọi o, O' là tâm của các hình vuông, / là trung điểm của BC. Chứng 
minh rằng tam giác OIO' là tam giác vuông cân. 

4. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và BD ; p là 
một điểm thay đổi trên đoạn thẳng AD. 

a) Xác định giao điểm Q của mp (MNP) và cạnh AC. Tứ giác MNPQ là 
hình gì ? 

b) Tìm quỹ tích giao điểm I của QM và PN. 

c) Tìm quỹ tích giao điểm J của QN và PM. 

5. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Điểm M nằm giữa A và D, điểm N nằm giữa 

c và c sao cho —— = ——— • 

MD NC' 

a) Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mp(AC£'). 

b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phảng đi qua MN và 
song song với mp(ACfi')- 

6. Cho ba tia Ox, Oy, Oz không đồng phẳng. Chứng minh rằng các tia phân 
giác ngoài của các góc xOy, yOz và zOx đồng phẳng. 

7. Cho hình chóp S.ABC. Gọi K và N lần lượt là trung điểm của SA và BC ; 
M là điểm nằm giữa s và c. 

a) Chứng minh rằng mặt phẳng đi qua K, song song với AB và sc thì đi qua 
điểm N. 

b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp (KMN). 
Chứng tỏ rằng KN chia thiết diện thành hai phần có diện tích bằng nhau. 

125 




8. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và Cạnh bên 
bằng a^IĨ. 

a) Tính khoảng cách từ s đến mp(ABCD). 

b) Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và mp(SCD). 

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và sc. ' 

d) Gọi ( p ) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với sc. Hãy xác định thiết 
diện của hình chóp khi cắt bởi (P). Tính diện tích thiết diện. 

e) Tính góc giữa đường thẳng AB và mp(P). 

9. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2 a. Hai tia Bx và Cy cùng 
vuông góc với mp(ASC) và nằm về một phía đối với mặt phẳng đó. Trên 
Bx, Cy lần lượt lấy các điểm B\ C' sao cho BB' = a, CC' = m. 

a) Với giá trị nào của m thì AB'C' là tam giác vuông ? 

b) Khi tam giác AB'C' vuông tại B\ kẻ AH A BC. Chứng minh rằng B'C'H 
là tam giác vuông. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AB'C). 



HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP số 


Chương I 

1. d trùng d' khi d song song với giá của ũ. 

d song song với d' khi d không song song 
với giá của ĩt. 
d không bao giò cắt d'. 

2. Lấy hai điểm A và A' lần lượt nằm trên a 

và a Phép tịnh tiến theo vectơ AA' biến 
a thành a'. 

4. Quỹ tích M' là ảnh của đường tròn (ớ) qua 

phép tịnh tiến theo vectơ AB. 

5. b) d = d' = Ậxị - X 2 Ý + (yi -y 2 ) 2 - 

c) F là phép dời hình. 

d) Khi a = 0, F là phép tịnh tiến theo 
vectơ ũ(a ; b). 

6. Fị là phép dời hình. 

7. a) Khi d II a. 

b) Khi d L a hoặc d trùng với a. 

c) Khi d cắt a nhưng không vuông góc với a. 
Khi đó, giao điểm của d\ằd’ nằm trên a. 

d) Khi góc giữa d và a bằng 45°. 

8. Ảnh của C€\) là đường tròn (€'{) : 

X 2 + y 2 + 4x + 5y + 1 = 0. 

Ảnh cùa (í? 2 ) chính là Ộ&2)- 

9. Gọi X là điểm đối xứng với A qua Ox, Y là 
điểm đối xứng với A qua Oy. Đoạn thẳng 
XY cắt Ox, Oy lần lượt tại B và c. Tam 
giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 

11. b) Chú ý rằng nếu hàm sô' y = f(x) chẵn 
thì f(~x) =f(x). 

13. Dùng phép quay tâm 0 với góc quay 90° thì 
G biến thành ơ. 

16. a) Giao điểm của hai đường thẳng đó. 

b) Những điểm cách đều hai đường thảng đó. 

c) Trung điểm đoạn thẳng nối tâm hai 
đường tròn. 


d) Trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu 
điểm của elip. 

e) Trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu 
điểm của hypebol. 

19. Phương trình của A' là : 

ax + by + c - 2(0*0 + byó + c ) = 0- 

21. c) Có thể không bằng nhau. 

23. Hãy chứng minh hai tam giác ỠỊỠ2Ơ3 và 
hhh bằng nhau. 

24. Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình 
bình hành. 

28. Dùng phép vị tự tâm A, tỉ số 2 để biến 
điểm M thành điểm N. 

29. Dùng phép vị tự tâm / biến M thành N. 

30. Đường thẳng BC đi qua tâm vị tự ngoài 
của (0) và (0'). 

Ôn tập chương I 

1. Dùng phép đối xứng qua đường thẳng d. 

2. Tâm đối xứng là giao điểm của hai trục đối 

xứng. 

3. Lấy điểm A' sao cho AA' = PQ. 

5. M và M 3 đối xứng với nhau qua điểm /, 
trong đó ABCI là hình bình hành. 

6. F là phép tịnh tiến khi k = 1 và lằ phép vị 
tự khi k * 1. 

9. Hãy tìm quỹ tích trung điểm của BC, từ đó 
suy ra quỹ tích G, 

Các câu hỏi trắc tíytiíẹrti chương I 

1. (D); 2. (B); 3. (C); 4. (D); 5. (ỊB); 6. (B); 

7. (D); 8. (D); 9. (D); 10. (À); 11. (Cj; 12. (C). 

Chương II 

9. Sử dụng phương pháp phản chứng. 

10. Hãy chứng minh giao tuyến của hai mặt 
phẳng (M, a), (M, b) nằm trên mp(0, c). 


127 


11. a) Hãy chứng minh giao điểm I của CM 
và so là giao điểm của mp(CMN) với so. 
b) Sử dụng kết quả câu a). 

16. Gọi N là giao điểm của SM và CD ; o là 
giao điểm của AC và BN. 

a) mp(SỔM) n mp(SẤC) = so ; 

b) Giao điểm của BM với mp(&4C) là giao 
điểm của BM với so ; 

c) Sử dụng kết quả câu b). ' 

19. a), b) : Sử dụng định lí về giao tuyến của 
ba mặt phẳng. 

21. Gọi / là giao điểm của RQ vói BD. Hãy 
chứng minh s là trọng tâm tam giác ABI. 

22. a) Gọi p, Q lần lượt là trung điểm của AB 
và CD ; A' là giao điểm của AG với BQ. Kẻ 
PP' IIAA' (P' e BQ). Hãy chứng minh A' là 
trọng tâm tam giác BCD. Từ đó suy ra b). 

27. Thiết diện là hình thang có hai cạnh đáy 
song song với AB. 

28. Thiết diộn là một ngũ giác có một cạnh 
song song với BD và có hai cạnh song 
song với SA. 

35. Gọi M 0 , N 0 là hai điểm cố định lần lượt 
nằm trên (P) và ( Q ) ; / 0 là điểm thuộc 

đoạn MqNq sao cho - k. Tập hợp 

■ 

các điểm I là mặt phẳng ( R ) qua / 0 đồng 
thời song song với cả (P) và ( Q ). 

37. b), c) Xét mặt phảng (ACCA 

38. Sử dụng tính chất: Tổng bình phưomg các 
đường chéo của một hình bình hành bằng 
tổng bình phưcmg các cạnh. 

42. Hãy chứng minh các trung tuyến của tam 
giác A'B'C' là hình chiếu của các trung 
tuyến của tam giác ABC. 

47. Thực hiện phép chiếu song song lên 
mp (ABCD) theo phương BCị. Gọi B\ là 
hình chiếu của Bị. Khi đó / là giao điểm 


của DB\ VỚĨAC. Trong mp( ổ, £']/)), kẻ// 
song song vói B\Bị ự e BịD). 

IBị 2 

Ôn tập chương II 

3. Các hình a), b), d), f), g), h). 

4. a) Hãy chứng minh DM và EN cắt nhau tại 
trung điểm I của AB. 

b) Hãy chứng minh MịNị // DF. 

c) Sử dụng a) và b). 

5. b) Sử dụng phép chiếu song song lên 
mp(A ịBịC]) theo phương AA|. 

c) Gọi L, L' lần lượt là trung điểm của AG, 
AG’ và Lị là giao điểm của LL' với A]G|. 
Sử dụng tính chất đường trung bình của 
hình thang để suy ra "điều phải chứng minh. 

7. Sử dụng định lí Ta-lét đảo. 

8. a) Gọi Aí 0 , N 0 lần lượt là hai điểm cố 

định thuộc các tia Ax và By sao cho 

AM 0 , Ir _ 

= k. Hãy chứng minh MN song 

BN 0 

song với mặt phảng cố định chứa M ữ N 0 
và song song với AB. 

b) Gọi o là điểm thuộc đoạn AB sao cho 
OA , 

—— = k ; Ox', Oy' lần lượt là các tia song 
OB & 

song với Ax và By. Tập hợp các điểm I là tia 
phân giác Ot của góc x'0y\ 

Các càu hỏi trác nghiệm chương II 

1. (B); 2. (B); 3. (B) ; 4. (D); 5. (C); 6. (A); 
7. (B); 8. (B); 9. (Q ; 10. (Q ; 11. (D); 12. (A) 

Chương III 

1. a), b) : Có. 

2. b) Hệ thức 

SẮ + SB + SC + SD = 4SÔ 
<=>Õ4 + ÕB + ÕC + ÕD = ỏ 


128 



<=> 2(ỠM + ON) = õ (M và N lần lượt là 
trung điểm của AC và BD). Từ đó 
o = M = N. 

3. Đặt ÃA' — 3, ÃB = b, Ãc - c. Tính GỈ 

và CG' theo 3, b, c, từ đó suy ra điều 
phải chứng minh. 

4. Đặt AB = 3 , AD = b , AA ' = c và chứng 

minh GG' = Ậ(5a - c). 

8 

5. b) Từ OM = xOA + yOB + zOC với 
X + y + z = ỉ, suy ra X = 1 - y - z, từ đó đi 
đến AM = yAB + zAC. 

6. Sử dụng kết quả bài tập 5. 

8. a) Chứng minh bằng phản chứng. 

b) Giả sử ba vectơ 3, b, c cùng vuông 
góc với 3. Nếu 3, b không cùng phương 
thì 3, b, 3 không đồng phăng, từ đó 
c =x3 + yb + z3. Từ 3.3 = b.3 = C.3 = 0 
suy ra 2 = 0. 

9. Viết BC.SA = ( sc - SB).SA và sử dọng 
SA=SB = SC, ẤSB = Ấsc. 

10. ÃB.ĂC = ÃC.ÃD o ÃC.(ÃB -ÃD)=0 
o ÃC.DB = 0 OAC1DB. 

11. b) Có 77 = ị(ÃD + BC). Tính ÃB.Ữ và 
CDJJ. 

13. a) Đúng ; b), c) Sai. 

16. Chứng minh ẤBD = Ấcb = 90°. 

17. a) Chứng minh : 

BC 2 <AB 2 + AC 2 , 

AC 2 < AB 2 + BC 2 , 

AB 2 < AC 2 + BC 2 . 

b) Dùng định lí ba đường vuông góc. 

c) Sử dụng công thức tính đường cao ứng 
với cạnh huyền trong tam giác vuông. 


19. a) Kẻ SH 1 mỹ(ABC). Do SA = SB = sc 
và ABC là tam giác đều nên H trùng với 
trọng tâm G của tam giác ABC. 

b) Kẻ ACị 1 sc thì (P) chính là 
mpiABCị). Vì SAC là.tam giác cân, mà 
AC Ị -L sc nên c 1 nằm giữa s và c khi và 
chỉ khi ASC < 90° hay a 2 < 2b 2 . 

c a 2 \l3b 2 - a 2 
Sabc i ~ z ~4b -- 

20. b) i) o iii) : AB 2 + CD 2 = AC 2 + BD 2 
<=> ÃB 2 +ĨÃD-ÃC) 2 =ĂC 2 +(ÃD-ÃB) 2 


o AD.CB = 0. Tương tự ta có đpcm. 

c) Chứng minh ba đường cao của tứ diện 
đôi một cắt nhau và không cùng nằm 
trong một mặt phẳng. 

21. a), b), c), f) : Sai. 

d) , e), g): Đúng. 

22. Sử dụng 


AC’ 2 +AC 2 + BD' 2 + B'D 2 

= 4(a 2 + b 2 + c 2 ) 
để đi đến AC' = A'C = BD' = B'D. 

23. a) Chứng minh AC’ 1BD và AC' 1 BA'. 


lỹ 

b) Cạnh của thiết diện bằng a • 


Diện tích thiết diện bằng — Ỵ-a 2 ■ 

24. Gọi o là giao điểm của AC và BD. Kẻ 
00ị A sc thì sc 1 mp(BOịD). Hãy 
chứng minh BO^D > 90° và quy bài toán 
về xác định X để BOịD = 120°. 

Đáp số : X = a. 


25. Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ ỈJ ± CD 
thì thiết diện là tam giác vuông AIJ. 


>A1J - 


IA. 

12 


129 




26. a) Hình hộp chữ nhật. 

b) Hình hộp thoi. 

c) Hình lập phương. 

27. a) AB = yjl(a 2 -X 2 ), (a>x> 0); 

IJ = (a 2 -X 2 ). 

., _ aV3 

b) . 

3 

28. b) Bằng.cách xét mp(P) đi qua A sao cho 
B, c nằm về cùng một phía đối với (P), 
sau đó gọi D là giao điểm của (P) với 
đưòng thẳng BC và sử dụng kết quả của 
câu a) để đi đến điều phải chứng minh. 

29. Gọi / và / lần lượt là trung điểm của AB, 
CD thì IJ ± AB, ỈJ 1 CD. Khi đó 

ỈJ = ^--^4a 2 - (c 2 + c' 2 ) với4ứ 2 >c 2 + c' 2 . 


30. a ) AH = ị. 

2 

b) Kẻ đường cao HK của tam giác vuông 
AHA’ thì IỈK là đường vuông góc chung 

của AA' và B'C'. Tính được HK = ^ệ- 

4 


31. 




32. a) Xét DACD’ là tứ diện có DA, DC, DD' 
đôi một vuông góc ; từ đó tính được 

d(D ; ( ACD ')) = 

b) Chứng minh AC' -L CD'. Đường vuông góc 
chung của AC' và CD' là IJ, ở đó / là trung 
điểm của CD' và / là chân đường vuông góc 

kẻ từ/ xuống AC'. Ta tính được // = ^- 

33. Chứng minh A 'ABD là tứ diện đều và suy 
ra khoảng cách phải tính là —^— 


34. a) SH = 


1-J 3 


b) d(EF ; SK) = d(H ; (SADỴ) = HJ (HJ là 
đường cao của tam giác vuông SHI với / 


là trung điểm của AD ) và HJ = 


a4T\ 

7 


35. a) Gọi / là trung điểm của AB, J là trung 
điểm của CD. Sử dụng tính chất : Trong 
tam giác cân thì đường trung tuyến vẽ từ 
đỉnh cũng là đường cao của tam giác. 

b) Từ AC 2 + AD 2 = 2 AJ 2 + 

2 

BC 2 + BD 2 = 2 BJ 2 + t =^-~ 

2 

suy ra AC 2 + AD 2 - BỚ + BD 2 . 

Hệ thức CB 2 + CA 2 = DB 2 + DA 2 cũng 
được suy ra tương tự như trên và từ dó đi 
đến điếu phải chứng minh. 


Ôn tập chương III 

2. a) AC = a\l2 , BC - a, AB = a\j 3 nên 
tam giác ABC vuông tại c. 



3. a) la 2 + xy = 2a(x + y). 
b)ay = x(a-x). 

4. p = ẤBẦ', Ỵ = ÃCA', a = ÃHA' (AA'l ( p), 

AH ± BC) và dùng công thức 

1 11 
AH 2 ~ AB 2 AC 2 
„ 2.2 

c c .... ữ b 

s - àHAB - 7 = = ■ . . = * 

2 yja 2 b 2 + b 2 c 2 +c 2 a 2 

c _ b 2 c 2 __ ị 

^ HBC Ị~~z I ~z~~z z T ’ \ 

, 2 yja 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 \ . 

c _ c 2 a 2 _ 

HCA = 2^1 a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 

6. a) Thiết diện là tam giác vuồng CHK , ở đó 
CH 1 AB,HK 1 AB’. 


130 



S KMN - s i 


b ) S HCK - 


a 3 W2 

2 (a 2 + b 2 ) 


7. a) <=> d) • Sử dụng tính chất bằng nhau của 
hai tam giác và tổng các góc trong của 
một tam giác bằng 180°. 


• Trải các mặt ABC, ACD, ADB lên 
mp (BCD) và khẳng định hình khai triển 
của tứ diện ABCD trên mp (BCD) là tam 
giác nhận BC, CD, DB là ba đường trung 
bình của tam giác đó và từ đó suy ra điều 
phải chứng minh. 

8. Theo kết quả bài 7, hình khai triển của tứ 
diện ABCD trên mặt phẳng ( BCD) là tam 
giác A |A 2 A 3 trong đó BC, CD, DB là ba 
đường trung bình của tam giác này. 
Chứng minh tứ diện AA|A 2 A 3 có AAị, 
AA 2 , AA 3 đôi một vuông góc, từ đó suy ra 
điều phải chứng minh. 


Các câu hỏi trắc nghiệm chương III 

1. (C); 2. (C); 3. (D) ; 4. (C) ; 5. (D); 6. (D); 
7. (D) ; 8. (B) ; 9. (B) ; 10. (B) ; 11. (A) ; 
12. (A). 


Ôn tập cuối năm 

1. b) Phép vị tự tâm G, tỉ sô' k = (G là 

trọng tâm của tam giác ABC). 

2. a) Phép đối xứng tâm Đ , biến : đường 
thẳng MM' thành đường thẳng PO, đường 
thẳng NN' thành đường thẳng QO, đường 
thẳng PP' thành đường thẳng MO, đường 
thẳng QQ' thành đường thẳng NO. 

3. a) Phép quay tâm A, góc quay ẹ = -90°. 

5. a) Sử dụng định lí Ta-lét đảo. 

7. b) Trường hợp M không là trung điểm 
của sc thì thiết diện là MKPN, trong đó 
p = QN n AB, Q = MK n AC. Do 


<=> OM = OP (0 = MP n KN) 

<=> d{M ; (a)) = d{P ; (à)) ((a) là mặt phẳng 
qua K, song song với AB và SC), và do 
d(M ;(«)) = d(S ; ( a)), 
d(P ; (a)) = d{A ; («)), 
d(S ; (a)) = d(A ; («)), 
nên suy ra kết luận của bài toán. 

8. a) SH = 

2 

b) d{AB ; ( SCD )) = d(E ; ( SCD )) = 

{E là trung điểm của ÁB). 


c) d(AB ; -SC) = dịAB ; (SCD )) = 


d) Thiết diện là ABịCịDị trong đó Cj là 
trung điểm của sc, BịDị II BD, BịDị đi 
qua giao điểm của ACj và SH. 

a 2 S 

Sab^d, - -- ■ 

e) Kẻ HI II sc, lấy điểm J sao cho BHI.Ỉ là 
hình bình hành. Khi đó BJ 1 (P) nên BAJ 
là góc giữa AB và (P). 



9. a) m = 2ữ ; m = 0. ' 

b) Chứng tỏ B'H 2 = C’H 2 = ——> 
4 4 

B'C' 2 = 5 a 2 , từ đó B'C'H là tam giác 
vuông tại B'. 

Từ hệ thức S AIC = S AIC ’.cos<p (với / là giao 
điểm của B'C' và BC, ẹ là góc giữa mp {ABC) 

_ - V3Õ 

và mp(AB'C')), ta có cos^ơ = — 


131 



BẢNG THUẬT NGỮ 


A 

Ảnh của một điểm (4, 69) 

Ảnh của một hình (5, 69) 

B 

Biểu thức toạ độ (6, 11, 16) 

Bông tuyết Vôn Kốc (38) 

c 

Các tính chất thừa nhận (42) 

Đ 

Định lí ba đường vuông góc (100) 

Định líTa-lét đảo (64) 

Định lí Ta-lét trong không gian (63) 

Định lí về giao tuyến của ba mặt phẳng (53) 
Đổng phảng của các điểm (43) 

Đồng phẳng của các vectơ (87) 

Đồng phẳng của hai đường thẳng (52) 
Đường thẳng song song với mặt phẳng (56) 
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (96) 
Đường Vôn Kốc (37) 

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng 
chéo nhau (115) 

G 

Giao tuyến của hai mặt phẳng (43) 

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (101) 
Góc giữa hai đường thẳng (92) 

Góc giữa hai mặt phẳng (104) 

Góc quay (14) 

H 

Hai đường thẳng chéo nhau (52) 

Hai đường thẳng song song (52) 


Hai đường thẳng vuông góc (93) 

Hai mặt phẳng cắt nhau (43) 

Hai mặt phẳng song song (60) 

Hai mặt phẳng vuông góc (106) 

Hình bằng nhau (20) 

Hình biểu diễn (41,71) 

Hình chiếu song song (69) 

Hình chóp (46) 

Hình chóp cụt (66) 

Hình chóp cụt đều (110) 

Hình chóp đều (109) 

Hình đông dạng (31) 

Hình học frac-tan (37) 

Hình học không gian (40) 

Hình học Lô-ba-sép-xki (82) 

Hình hộp (65) 

Hình hộp chữ nhật (108) 

Hình hộp đứng (108) 

Hình hộp thoi (94) 

Hình khai triển của tứ diện (121) 

Hình lăng trụ (64) 

Hình lăng trụ đều (108) 

Hình lăng trụ đứng (108) 

Hình-lập phương (109) 

Hình tứ diện (49) 

K 

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng 
song song (113) 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo 
nhau (115) 

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 
(114) 

Khoảng cách từ một điểm đến một đường 
thẳng (113) 

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 
(113) 


132 



L 


Lát mặt phẳng (21) 

M 

Mặt phẳng (40) 

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng (98) 

p 

Phép biến hình (4) 

Phép chiếu song song (69) 

Phép chiếu vuông góc (100) 

Phép dài hình (8) 

Phép đối xứng tâm (15) 

Phép đối xứng trục (10) 

Phép đồng dạng (30) 

Phép đồng nhất (5) 

Phép hợp thành (30) 

Phép quay (14) 

Phép tịnh tiến (4, 5) 

Phép vị tự (24) 

Phương pháp tiên đề (81) 


Q 

Quy tắc hình hộp (84) 

T 

Tâm của hình hộp (66) 

Tâm đối xứng (16) 

Tâm quay (14) 

Tâm vị tự của hai đường tròn (28) 
Tâm vị tự ngoài, tâm vị tự trong (28) 
Tập Căng-tõ (37) 

Thảm Xée-pin-xki (37) 

Thiết diện (48) 

Trọng tâm của tứ diện (54) 

Trọng tuyến (121) 

Trục của tam giác (119) 

Trục đối xứng (10,11) 

Tứ diện đều (49) 

Tứ diện gần đều (121) 

Tứdiện trực tâm (103) 

V 

Vectơ tịnh tiến (5) 

Vectơ trong không gian (84) 



133 



ế 


MỤC LỤC 


Trang 

Chương I - PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 3 

§1. Mỏ đầu về phép biến hình 4 

§2. Phép tịnh tiến và phép dời hình 5 

§3. Phép đối xứng trục 10 

§4. Phép quay và phép đối xứng tâm 14 

§5. Hai hình bằng nhau 19 

§6. Phép vị tự , 24 

§7. Phép đổng dạng 30 

Ôn tập chương I 32 

Bài đọc thêm : Hình tự đồng dạng và Hình học frac-tan (tractal) 37 

Chương II - ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. 

QUAN HỆ SONG SONG 39 

§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 40 

§2. Hai đường thẳng song song 51 

§3. Đường thẳng song song với mặt phẳng 56 

§4. Hai mặt phẳng song song , 60 

§5. Phép chiếu song song 69 

Ôn tập chương II /75 

Bài đọc thêm : Phương pháp tiên đề trong hình học ị 81 

Chương III- VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 

QUAN HỆ VUÔNG GÓC 83 

§1. Vectơ trong không gian. Sự đổng phẳng của các vectơ 84 

§2. Hai đường thẳng vuông góc 92 


134 



§3, Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

96 

§4. Hai mặt phảng vuông góc 

104 

§5. Khoảng cách 

112 

Ôn tập chương III , 

118 

Bài tập ôn cuối năm ; : 

124 

Hướng dẫn giải - đáp số 

127 

Bảng thuật ngữ 

132 



